TAY TRĂNG LÀM NÊN 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


Chương _ 1 
Chương 2 
Chương _3 
Chương _4 
Chương _5 
Chương_6 
Chương_7 
Chương_8 
Chương_9 
Chương_10 
Chương 11 
Chương 12 
Chương_13 
Chương_14 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 1 
CÁCH DÙNG CHÌA KHÓA SỐ I 


Viết cuốn này tôi muốn cho độc giả thấy rằng ba điều kiện 
căn bản cho sự thành công là có lương thức, ham hoạt 
động và sức khoẻ. 

Nếu chỉ có hai trong ba điều kiện đó thôi thì cũng có thể đi 
khá xa được; nhưng phải có đủ cả ba mới tiến xa, xa lắm 
được. 

Có ngoại lệ nào để chứng minh quy tắc đó không? Tôi chỉ 
thấy có mỗi một trường hợp có thể coi là ngoại lệ, trường 
hợp Franklin Delano Roosevelt. Roóevelt là một danh nhân 
mà sức khoẻ thật là tệ hại. Nếu ông không mắc một bệnh 
nặng thì chắc gì ông đã thành một vĩ nhân. 

Trái lại, trong suốt cuộc đời thành công kỳ dị của Huân tước 
Winston Churchill, luôn luôn ta thấy ông có đủ ba chìa khoá 
đó: một lương thức vững vàng, một sức hoạt động dồi dào, 
một thể. chất gang thép. 

Nhìn lại cuộc đời Churchill, ta thấy rằng tuy ông bẩm sinh 
đã có sẵn những điều kiện đó, nhưng ông đã biết luyện tập 
thêm để cải thiện lương thức, tăng cường sức hoạt động và 
giữ gìn sức khoẻ. Nếu chúng ta, ngay từ hồi trẻ, quyết tâm 
tu luyện những đức đó, thì chắc chắn có thể thành công rực 


rỡ trong nghề mình đã lựa. 

Trong đời không có gì chua xót bằng sự thất bại. Sở dĩ nó 
chua xót nhất là vì dường như bao giờ cũng xảy ra do một 
sự lầm lỡ mà ta có thể tránh được. Sự thất bại không phải là 
do tiền định. Ai cũng có thể thành công trong cuộc đời của 
mình. 

Đáng buồn là trong đa số các trường hợp, phải mất nhiều 
thì giờ, bỏ qua nhiều dịp may rồi chúng ta mới tìm thấy 
được xu hướng tự nhiên của chính mình. Do đó mà có lầm 
lỗi. Một thanh niên có thể lựa một nghề không hợp với mình 
mà hóa ra thất bại nhưng cũng có thể lựa được một nghề 
hợp với mình mà cũng vẫn thất bại vì không được hoạt 
động trong một lĩnh vực thực hợp với mình, thành thử bị chủ 
đánh giá thiếu khả năng, không giúp được gì hoặc giúp rất 
ít cho hãng. Thanh niên đó có thể tự chấp nhận sự thất bại 
của mình, điều đó mới đáng lo nhất, vì một khi chịu nhận 
rằng mình thất bại thì đã thành con người bỏ đi rồi. 

Nhưng bất kì người nào hồi trẻ lao tâm mệt trí một cách vô 
ích để làm một việc không hợp với mình đến nỗi thất bại, 
cũng có thể đổi nghề mà thành công rực rỡ trong một lĩnh 
vực hoạt động khác. Tôi xin kể một thí dụ thực tế: nghề bán 
hàng cần nhất đức lạc quan; nhưng chính cái đức lạc quan 
đó có thể bất lợi cho một hãng buôn nếu đem dùng nó vào 
công việc tài chính. Vậy một hại trong ngành tài chính có 
thể đưa bạn tới thành công trong ngành bán hàng. Cho nên 
đừng thấy một thanh niên mới thất bại lần đầu mà đã vội 
bảo rằng con người đó bỏ đi. Cho người đó thử một việc 
khác, biết đâu người đó chẳng thành công. 


Huân tước Reading mới đầu tập sự thủy thủ trên một chiếc 
tàu. Chắc ông không phải là một thủy thủ giỏi. Tôi ngờ rằng 
xếp của ông phải lắc đầu phàn nàn: "Chú em này làm việc 
dở. Không bao giờ nên thân đâu". Mà sự thực, nếu cứ ở 
trong ngành thuỷ quân thì ông tất đã chẳng làm nên công 
trạng gì hết. Nhưng ông đã bỏ ngành thủy quân và ông đã 
tiến tới đâu? Tới chức Trưởng quan Tư pháp của Anh rồi tới 
chức Phó vương ấn Độ. 

Trong mọi việc, sự thành công một phần là do định mệnh, 
một phần là do ý chí tự do của mình. Chúng ta không thể 
tạo ra được thiên tài, nhưng có thể bồi bổ hoặc tiêu diệt nó. 
Những điều kiện nào đưa tới thành công? Tôi xin lặp lại lời 
đáp của tôi: lương thức, tức óc phán đoán (sáng suốt, thực 
tế), hoạt động và sức khoẻ. Quan trọng nhất là lương thức. 
Bất kì trong công việc nào, cũng cần có lương thức trước 
hết. Nhiều người xây dựng được những lí thuyết rất hay, 
nhưng không thực hiện nó được. Thiếu lương thức thì những 
ý tưởng tố đẹp của họ chỉ đưa họ tới sự sụp đổ. 

Nhờ có tài năng thiên phú, người ta có thể đi thẳng vào 
trung tâm vấn đề, như một mũi tên nhắm trúng đích trong 
khi cả ngàn mũi khác bắn trượt ra ngoài hết; nhưng phải có 
lương thức thì ta mới ghi nhận được những điều ta cần phải 
học hỏi ở trong xã hội, để biết rõ hơn về xã hội và có định 
hướng hoạt động mà ảnh hưởng lại tới xã hội. Lương thức 
vừa là khả năng tiêu hóa tri thức vừa là khả năng ứng dụng 
những tri thức đó. 

Nhưng có lương thức mà thiếu đức hoạt động thì cũng 
không có kết quả. Cũng như cối xay bột, phải đổ gạo vào, 


nó mới xay thành bột được. Hoạt động tức là đổ gạo vào 
cối. 

Cho nên luôn luôn phải chú ý, sẵn sàng. Có thể trong một 
lúc bỏ lỡ một cơ hội rất tốt và chỉ cần sơ ý một chút là mắc 
một lỗi lầm không thể tha thứ được. Văn hào Kipling bảo: 
“Ai muốn làm César ở bất kì chỗ nào thì phải biết rõ mọi 
điều ở khắp nơi”. Người nào biết rõ một điều ở khắp nơi thì 
không để lỡ một cơ hội nào hết. 

Bẩm tính con người hầu hết là biếng nhác, vô hi vọng hoặc 
hoạt động một cách tuyệt vọng. Hoàn cảnh có thể hướng họ 
về phía này hay phía khác, nhưng không có người nào bị 
cấm làm việc. Tài trí cần được sử dụng một cách có ý thức, 
vì vậy mà sự hoạt động phải được lương thức nâng đỡ. 
Muốn hoạt động có hiệu quả cao, thì phải biết tập trung; 
thuật tập trung mà ta có thể học bằng nhiều cách, là một 
điều kiện quan trọng nhất cho sự thành công. Nếu đã luyện 
được đức hoạt động rồi, thì đừng bao giờ để cho nó phân 
tán. 

Nhưng sức khoẻ mới là nền tảng của cả lương thức lẫn hoạt 
động, và do đó, là nền tảng của sự thành công. Không có 
sức khoẻ thì việc gì cũng hóa khó. Nếu sáng dậy người ta 
đã quạu quọ thì làm sao trong ngày, óc có thể sáng suốt 
được, và có thể tỏ ra có lương thức được? Bị một bệnh nan 
y thì ai là người có thể làm việc tích cực được? 

Tương lai thuộc về những người chịu tập thể dục mỗi buổi 
sáng miễn là đừng quá độ. Không một thương nhân nào có 
thể hi vọng thành công được nếu không rèn luyện cơ thể 
đúng phương pháp, nhưng phải coi chừng đấy, đừng như 


hạng lực sĩ tưởng rằng hễ thắng được mình là thắng được 
thế giới; niềm tin đó nguy hiểm lắm. Hạng lực sĩ không bao 
giờ nghĩ tới sự sẵn sàng làm việc mà chỉ nghĩ tới chuyện 
thắng kẻ khác trong một cuộc đua nào đó thôi. Lúc nào óc 
họ cũng có thể đưa họ tới sự thất bại, sự chán chường, bất 
lực. 

Sự đeo đuổi khoái lạc cũng có tính chất phù du không kém. 
Thời gian và thói quen đều diệt cái thú của mọi sự tiêu 
khiển. Thú vui buổi tối đâu có đủ bù cái khổ nhức đầu sáng 
sớm hôm sau. 

ở tuổi trung niên người ta thường mới thành công trong 
công việc hàng ngày; đó là tuổi dễ chịu nhất trong đời 
người vì những gắng sức trong tuổi thanh xuân tới lúc đó 
mới chín muổi. 

“Thú vui thoảng qua như mây nổi”. Tôi không rưa những thứ 
phù vân và tôi cho rằng đời sống phải là một sự phối hợp 
điều hòa giữa lao động và nghỉ ngơi, hoan lạc. Tôi có thể nói 
chắc rằng trong sự phối hợp đó, nếu có một yếu tố nào phải 
lấn yếu tố kia, thì yếu tố đó chính là lao động. Lao động 
nhiều quá không có hại bằng hoan lạc nhiều quá. 

Chưa bao giờ như lúc này, thế giới rộng mở bát ngát đến 
tận chân trời với rất nhiều cơ hội cho những ai có khát vọng 
thành công, mong muốn được làm việc một cách bền bỉ, 
kiên trì và sáng tạo, có ý thức. Không một trở ngại nào từ 
phía con người có thể. ngăn con đường của họ. Không có gì 
cấm họ từ cảnh nghèo hèn mà: leo lên được những đỉnh cao 
của giàu sang và quyền thế. 

Cần luôn nhắc lại hoài rằng kẻ nào chịu khó thì có thể cải 


thiện lương thức, rèn luyện đức hoạt động và giữ gìn sức 
khoẻ của mình được. 
Đó là nền tảng của sự thành công. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 2 
CẦN PHẢI GÂY VỐN 


Người ta bảo rằng tiền bạc là nguồn gốc của mọi điều xấu 
xa, tội lỗi. Câu nói đó không đúng. Nếu đôi khi tiền bạc 
dùng vào những mục đích xấu thì không phải tiền bạc đáng 
trách mà kẻ dùng nó mới là đáng trách. 

Có người cho tôi là tuyên truyền cho chủ nghĩa duy vật triệt 
để. Nghĩ vậy là sai. Tôi hoàn toàn công nhận rằng có những 
giá trị khác ngoài giá trị tiền bạc. Nhưng tôi không bao giờ 
nghĩ người nghệ sĩ sáng tạo ra tác phẩm lại đánh mất giá trị 
của bản thân khi tác phẩm ấy mang lại cho anh ta một 
khoản tiền lớn. 

Gần đây, những người kiếm được tiền thường bị thiên hạ 
nghi ngờ một cách bất công, mà những kẻ nghi ngờ lại chính 
là những ông những bà nếu có cơ hội thì sẽ làm tiền mạnh 
hơn ai hết. Trúng số thì người ta cho là một điều tự nhiên, 
mà tạo được một sản nghiệp bằng mồ hôi nước mắt, rồi nhờ 
có sản nghiệp mà giúp cho hàng ngàn người có công ăn 
việc làm, được sung sướng thì lại bị các chính khách và các 
nhà báo mạt sát là đáng đầy xuống địa ngục. Tôi cho đó là 
thái độ ghen ghét độc ác của những con người xấu xa. 
Người ta đã nói và viết nhiều điều giả nhân giả nghĩa về 


tiền bạc. Nhưng chúng ta không nên quên rằng nếu làm 
giàu một cách bất lương là điều đáng chê thì sự nghèo khổ 
cũng không luôn luôn là đáng khen. 

Nói cho đúng, có hai thứ giá trị đi đôi với tiền bạc: một là 
giá trị của những phẩm chất cần có khi đang kiếm tiền; hai 
là giá trị của cách sử dụng đồng tiền kiếm được như một 
công cụ thể hiện sức mạnh của người có tiền. 

Nghệ thuật kiếm tiền cần sự quả quyết, tập trung, dành 
dụm, tự chủ; những yếu tố đó chính là nguyên động lực của 
thành công và hạnh phúc. Một người đã biết tự chủ khi 
kiếm tiền thì tới khi có tiền, cách sử dụng đồng tiền cũng tạo 
cho người đó một sức mạnh, để có thể làm chủ được hoàn 
cảnh. 

Trừ hai đặc tính đó ra - luyện tư cách và tạo nên sức mạnh - 
tiền bạc có ít giá trị lắm. Tội nó cũng ngang với công của nó. 
Chính vì vậy mà một người biết làm chủ của cải của mình ít 
khi nghĩ tới việc để lại một gia tài đồ sộ cho con cháu. 
Người đó biết rõ rằng phải để cho con cái tự tôi luyện trong 
khó khăn, không được hưởng chút di sản nào ngoài óc 
thông minh và tư cách, thì chúng mới thành những con 
người có giá trị được. 

Theo Mahomel thì Thượng Đế luôn lựa những nhà tiên tri 
của Ngài ở trong đám thường dân. Vả chăng ai cũng biết 
rằng giàu sang mà không minh triết thì thường khi chỉ có 
hại cho thể chất hoặc tinh thần. Những thanh niên gia đình 
giàu có, vì ăn ngon mặc đẹp, được hưởng mọi sự dễ dãi mà 
dễ chết yểu. 

Cho nên tiền của sở dĩ có giá trị chỉ là do nó bắt ta phải 


gắng sức, khó nhọc để kiếm nó rồi biết cách dùng nó. Vậy 
dự tính làm giàu là điều đáng khen, nhưng thực hiện nó 
cách nào đây? 

Tôi xin trình bày vài quy tắc rõ rệt để dìu dắt một thanh 
niên từ hai bàn tay trắng mà gây dựng được một gia sản lớn 
lao. 

1 - Chiếc chìa khoá mở cửa thành công cho ta là bản năng 
thương mại, tức cái bản năng nhận định được một cách tự 
nhiên, tức thì, khỏi phải suy luận, giá trị thực của bất kỳ 
một món hàng nào. Người nào không cảm thấy được cái đó 
thì không thể kinh doanh được. Nhưng nếu có sẵn cái mẫn 
cảm ấy, dù là mơ hồ, yếu ớt, thì cũng có thể luyện nó từ lúc 
còn được - tức là ở cái tuổi mà tỉnh thần rất dễ uốn nắn - và 
dần dần làm cho nó phát triển mạnh mẽ, tới khi nó thành 
như bản tính thứ nhì của mình. 

Thanh niên nào chịu khó cải thiện khả năng đó trong mọi cơ 
hội, chú ý quan sát thu nhận thông tin để nâng cao óc phán 
đoán, nhận định của mình thì thế nào cũng tiến bộ trên con 
đường kinh doanh. 

2 - Nhưng một thanh niên dù đã có tài nhận định đúng giá 
trị của mọi vật rồi, mà không biết tính toán, quản lí tài chính 
thì cũng có thể đi tới sự sụp đổ trước khi tài năng của mình 
đem lại kết quả. 

Muốn chinh phục thương trường thì phải biết tính xem lãi 
hay lỗ, và có thấy lãi thì mới bắt đầu xông pha. 

Rất nhiều người mất thì giờ dự tính những số lãi về sau này, 
những số lãi không khi nào tới hoặc có tới thì tới tay người 
khác. 


Điều quan trọng nhất là đừng bỏ dở một công việc làm ăn 
nào khi chưa hoàn toàn thành công. Biết điều khiển cho 
khéo một công việc nhỏ thôi cũng là có đủ tư cách để thắng 
những trở ngại sau này sẽ gặp trong những việc kinh doanh 
lớn hơn rồi. 

Thường thường người ta nhận thấy rằng những người tạo 
được những gia sản lớn đều luôn luôn chuyên vào một 
ngành. 

Đừng có thói no bụng đói con mắt. Cần nhớ nguyên tắc 
chính yếu đó. Nhiều thanh niên có tương lai rực rỡ mà vấp 
té chỉ vì không theo nguyên tắc rất giản dị đó. 

Vì tham lam người ta dễ đâm bổ vào những cuộc kinh 
doanh lớn lao trong khi người ta chưa sẵn sàng, thiếu 
phương tiện, thiếu kinh nghiệm. 

Tập nhận định đúng giá trị của sự vật, biết tính toán, quản lí 
tài chính, biết đọc ý nghĩ của người khác; đó, phải luyện cho 
thành thục, hoàn hảo những khả năng đó đã rồi mới dùng 
nó vào những công việc kinh doanh lớn được. Những khả 
năng đó chỉ là ba hình thức của điều kiện quan trọng nhất: 
biết phán đoán cho đúng, mà hễ phán đoán đúng, tức thị là 
thành công. 

Vì vậy điều quan trọng và khó khăn là gây được số vốn đầu 
tiên là một triệu đồng. Có được triệu đầu tiên rồi thì dễ kiếm 
được những triệu sau lắm. Triệu đầu tiên đó định rõ tư cách 
của ta và bảo đảm cho sự thành công của ta. 

Phải dùng sức mạnh và tuổi trẻ của ta vào cuộc chiến đấu 
đầu tiên đó. Người nào muốn thành nhà đại doanh nghiệp 
thì phải dồn hết tâm tư vào cuộc chiến đấu đó, phải cảm 


xúc mãnh liệt tới tận đáy lòng như một nghệ sĩ hoài bão 
nghệ phẩm của mình vậy. 

Có được một triệu đồng trong túi rồi, người ta tiến trên 
đường đời với vẻ ung dung tự tại hơn, thấy công việc làm ăn 
nào cũng vừa với sức của ta. Người ta tự tin, có thể phác 
hoạ những nét lớn của chương trình vì đã quen thuộc với 
các chi tiết rồi. Nắm vững được thuật đó thì không có gì 
ngăn cản nổi bước tiến của ta nữa. Cuộc đời làm ăn của các 
nhà đại kinh doanh đều như vậy hết. 

Tuy nhiên, một người áp dụng những quy tắc đó mà tạo 
dựng nên một gia sản nào đó vẫn có thể không hoàn toàn 
thành công và tìm được hạnh phúc. Có thể người đó không 
nhận ra rằng những đức trong buổi gây dựng sự nghiệp 
không phải là những đức cần cho ta một khi đã thành công. 
Khi đã thành công thì không cần tinh thần mạo hiểm nữa 
mà cần nhận định được trách nhiệm xã hội của mình. 

Tiền bạc đào tạo tư cách của ta vì phải chịu cực chịu khổ, 
phải chiến đấu mới kiếm được nó. Nó là thước đo tư cách và 
tinh thần con người. Trong thế giới hiện đại, người có nhiều 
tiền thường là người có tỉnh thân phán đoán, quyết định 
nhanh nhạy. 

Tại sao vậy? Tại phải tranh đua gay go, người đông mà của 
hiếm. 

Không kể các bậc thiên tài - vì mỗi thế kỷ chỉ có một, hai 
hoặc ba vị tài ba rực rỡ - cứ xét hạng người thường như 
chúng ta thôi, thì muốn tự tạo được một địa vị rất danh giá 
trên chính trường, không cần nhiều đức quý bằng muốn 
thành công trong ngành kĩ nghệ và tài chính. Không một 


chính khách nào công nhận điều này, mặc dầu nó rất đúng. 
Một số người có tài làm cho người khác chăm chú nghe 
mình. Thành công trong đám đông, biết bàn bạc công việc, 
lời lẽ hùng hồn, khéo léo, nhưng không thể đem thực hành 
những ý kiến của mình được vì thiếu ý thức về sự hành 
động. Họ thành công trong công việc quản lí chứ không 
thành công trong việc kinh doanh. 

Lại có trường hợp ngược lại. Ta thường thấy trong phòng 
giấy có những người không thể trình bày khéo léo một vấn 
đề. Bắt họ trình bày thì họ vụng về, nói năng khó khăn, lúng 
túng. Nhưng đặt họ vào một địa vị cần hành động thì họ trổ 
tài liền. Họ chiến đấu với vấn đề và chứng minh rằng gặp 
lúc khủng hoảng, ta có thể. tin cậy ở họ được. Trong công 
việc kinh doanh, một người hoạt động phụ lực ta còn mạnh 
hơn cả một đám kẻ mồm mép. 

Trên những thị trường lớn của thế giới, cuộc chiến đấu thật 
gay go, đường gươm lưỡi kiếm thật lợi hại; người ta phải 
quay lưng vào vực thảm mà chống đỡ, thua thì tiêu tan sự 
nghiệp và cả danh dự nữa. Thanh niên nào đã bước vào đấu 
trường đó phải cố tự lực mà thắng, đừng trông mong một 
ân huệ nào cả. Nhưng tuổi thanh xuân có thể thắng được 
lắm. Vì đầu óc còn dễ uốn nắn nên họ có thể cương quyết 
luyện khả năng phán đoán bằng cách rút bài học từ kinh 
nghiệm. 

Cho nên tôi muốn khuyên thanh niên ngày nay rằng, theo ý 
tôi, tiền bạc chỉ là kết quả của chí cương quyết và óc thông 
minh khéo áp dụng vào công việc làm ăn. Định mệnh 


không thể ngăn cản bước đường của một người có tinh thần 
quả cảm. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 3 
COI CHỪNG CÁC THÀNH KIẾN ! 


Trong thế giới hiện đại, muốn thành công lâu bền thì phải 
biết sống điều độ. Các nhà hoạt động đều biết rằng hi sinh 
sức khoẻ tức là hi sinh tuổi thọ của mình, mà mỗi năm có 
một giá trị lớn trong đời sống của ta. Cho nên họ biết tự vệ, 
không để kẻ thù tấn công. 

Sự can đảm về tinh thần một phần do trí óc mà một phần 
cũng do bao tử. Thiếu sự can đảm đó, nhà kinh doanh chỉ là 
hạng rất tâm thường. Cho nên sự điều độ là một trong 
những bí quyết để thành công. 

Trước hết, tôi nhiệt liệt khuyên những thanh niên có cao 
vọng nên ít uống rượu. Tôi không muốn rằng luật pháp quy 
định phong tục, nhưng điều tôi nói đây không phải vô căn 
cứ đâu; không một người nào có thể thành công lớn được 
nếu mang cái tật rượu chè be bét; nhưng một nhà kinh 
doanh mà gia nhập hội chống uống rượu thì cũng khó thành 
công được. 

Xã hội hiện đại phức tạp buộc chúng ta phải biết điều độ. 
Khoa học tiên tiến đem lại những điều kiện sống với nhiều 
phương tiện dành cho con người. Chúng ta không thể từ 
chối những tiện nghi đó. 


Con người vừa làm chủ vừa là nô lệ những máy móc mình 
dùng như điện tín, điện thoại, máy ghi âm. Trong cảnh ồn ào 
bất tận ở nơi làm việc, muốn giữ cho sự phán đoán được 
sáng suốt, thần kinh được thăng bằng, tỉnh thần được thảnh 
thơi thì phải biết tự chủ, nghĩa là tự kiểm soát được mình và 
sống có điều độ. Đó là cái giá mà ta phải trả cho khoa học. 
Tôi cũng tha thiết xin thanh niên phải kiểm soát và điều tiết 
thái độ, cử chỉ, ngôn ngữ và công việc của mình nữa. Nhất là 
phải tránh thái độ ngạo mạn vênh váo. 

Thái độ đó phát sinh ra sao? Ban đầu, một thanh niên nhờ 
hoạt động mà bắt đầu có địa vị trong xã hội rồi có vẻ coi 
thường những người khác. Thế là đã khởi sự xuống một cái 
dốc nguy hiểm rồi đấy. 

Thái độ đó không phải là thói tự đắc, vì tự đắc là tự đánh 
giá một cách đúng hay sai quyền hành cùng trách nhiệm 
của mình; cũng không phải là thói tự đại, tự phụ vì tự đại tự 
phụ là tự cho mình những đức mà mình không có. 

Thái độ ngạo mạn, vênh váo còn nguy hiểm hơn những tật 
đó nhiều. Nó là cảm giác cho rằng chỉ mình mới có tài năng, 
còn chung quanh toàn là những kẻ ngu ngốc, vậy thì chỉ 
cần làm theo ý mình, bất tất phải quan tâm tới quyền lợi, 
cảm xúc của kẻ khác: họ buồn, giận, mủi lòng cũng mặc họ. 
Hồi trẻ ta thành công mà chỉ làm thương tổn lòng tự ái của 
một người thôi, thì tới tuổi xế bóng ta sẽ có cả trăm kẻ thù 
bất động đái thiên với ta đấy. 

Họ sẽ đem những lỗi nhỏ lỗi lớn của ta, từ những lỗi thiếu tế 
nhị, giám thức, lỗi quen áp chế, tới lỗi diệt thần tượng cũ để 
dựng thần tượng mới, mà tấn công ta. 


Trong lúc hăng hái tranh đấu cho công việc làm ăn, ta 
không để ý tới những cái đó, cũng như trên chiến trường, 
hăng tiết chém giết nhau, người ta không để ý tới vết 
thương của địch. Nhưng rồi kẻ bại trận nhớ lại hết và uất 
hận ngấm ngầm về thái độ ngạo mạn của kẻ đã thắng 
mình. 

Nhiều năm trôi qua, khi mà có vẻ như mọi sự đều đã rơi vào 
lãng quên, chính kẻ thắng cũng chỉ còn lờ mờ nhớ những 
chuyện trước kia, thì thình lình bị một kẻ mình tưởng là 
thân thiện với mình, đập mình một cách bất ngờ. 

Như bị kẻ ném đá sau lưng, người đó lảo đảo, la lên: “Tại 
sao hắn bỗng xuất hiện từ bóng tối để đánh tôi? Tôi có làm 
gì hắn đâu?” Rồi cố tìm trong dĩ vãng, mới sực nhớ ra rằng, 
đã từ lâu lắm mình có lần tỏ ra ngạo mạn - lúc trẻ mình tự 
cho là có quyền như vậy - và bây giờ, về già, phải trả giá 
cho những lỗi lẫm của mình hồi trẻ. 

Một số thành kiến cũng là dấu hiệu của tinh thần thiếu điều 
độ. 

Thói có thành kiến còn tai hại hơn thói ngạo mạn, vì thói 
ngạo mạn chỉ xuất hiện sau khi mình đã thành công ít nhiều 
rồi, và như vậy còn có chút lí do, chứ thói có thành kiến thì 
chẳng đợi khi đã thành công rồi mới có. Thói quen thành 
kiến cơ hồ như do di truyền, do lây những người chung 
quanh mà ta mắc cái tật đó nặng từ hồi nhỏ; muốn diệt 
được nó phải trải đời và nhận định cho đúng rồi cương 
quyết tự cải. 

Vì vậy óc thành kiến là một tật rất lớn. ảnh hưởng của nó 
còn tai hại hơn tất cả những tật khác nữa. 


Nó có tính cách phá hoại óc phán đoán của ta, làm cho óc 
ta hóa hẹp hòi. Diệt được nó thì cũng như gỡ được một cái 
gông cùm ghê gớm cho tâm hồn ta. 

Không diệt được nó thì nó có thể mỗi ngày mỗi cứng mạnh 
lên và biến thành tật bướng bỉnh mà không có gì nguy hiểm 
bằng định kiến. Không có gì ngốc bằng tuyên bố: “Ông 
muốn nói gì cứ nói, ý tôi đã định, không bao giờ tôi đổi ý 
đâu”. Thường thường người ta đưa lí lẽ đó ra để che đậy 
một sự thất bại rõ rệt của mình. 

Con người bướng bỉnh đâu có nhìn thấy được sự thực. Họ 
không để ý tới biến cố, lịch sử, thời đại, không để ý tới người 
ngoài đường. Con người có định kiến luôn luôn chỉ dùng mỗi 
một tiêu chuẩn để xét tất cả những biến chuyển trên thế 
giới, hoàn cảnh trong vũ trụ. 

Người nào thành công thì không có định kiến, mà biết tuỳ 
theo cảnh, sửa đổi ý kiến của mình, nhờ có một lương thức 
luôn: luôn tỉnh táo. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 4 
LÀM SAO TRỪ ĐƯỢC TÍNH SỢ SỆT 


Không có đức can đảm, thì không ai có thể đi xa trên con 
đường thành công được. 

ở đây tôi không muốn nói tới sự can đảm về thể chất của 
các dũng sĩ trên chiến trường, mà tôi muốn nói về một đức 
hiếm có hơn, đức can đảm về tinh thần. 

Đức này khác hẳn tính bướng bỉnh, cố chấp vì bướng bỉnh, 
cế chấp nhiều khi chỉ là hình thức của thói hèn nhát. Biết 
bao sự nhu nhược do thói bướng bỉnh mà ra. 

Có những kẻ cố bám một cách tuyệt vọng vào một công 
việc làm ăn nào đó với hi vọng điên cuồng rằng, nhờ Trời 
Phật phù hộ, thất bại sẽ đột nhiên chuyển thành thắng lợi. 
Họ hi vọng hão huyền sẽ có những ngày tươi đẹp hơn, mà 
chính trí óc họ bảo họ rằng những ngày đó không khi nào 
tới đâu. 

Thái độ đó không phải là can đảm, cũng không phải là 
bướng bỉnh; nói thẳng ra, nó là thái độ ngu xuẩn. Khi lí trí ra 
lệnh cho ta bỏ một trận tuyến nào đi để bắt đầu lại một vị 
trí khác, mà ta cứ ương ngạnh không chịu nghe thì không 
phải là ta có tinh thần can đảm mà chính là ta nhút nhát về 
trí tuệ đó. 


Không thể tách rời sự can đảm và lương thức được. Nhưng 
một mặt khác, quá mau mắn chịu dung hòa, cũng có thể là 
nhút nhát đấy. Một người có tinh thần đó cho rằng có ít mà 
chắc chắn còn hơn là mạo hiểm để có nhiều. 

Muốn thành công trong sự thương lượng các việc làm ăn lớn 
thì phải biết theo dõi cho hợp lúc sự biến chuyển của mọi 
việc, sự thay đổi của tình hình cùng quan điểm mỗi người, 
bạn cũng như: thù. Muốn làm ăn lớn, phải tránh xa những 
quan điểm cứng ngắc của hạng người giữ đúng chủ nghĩa, 
nguyên tắc. óc ta phải khoáng đạt, uyển chuyển, dễ tiếp 
thu những quan điểm mới, những ý kiến khác ta. 

Nhưng đức đó của nhà kinh doanh, một đức hợp với tính 
tình của nghệ sĩ, có thể biến tướng mà thành nhu thuận, ai 
bảo sao nghe Vậy. 

Lúc đó ta sẽ hóa ra nhu nhược, không bao giờ dám chiến 
đấu nữa, luôn luôn tìm cách thỏa thuận với đối phương để 
lượm những miếng vụn, đồ thừa người ta thí cho. 

Mỗi khi qua một giai đoạn mới trong công việc làm ăn thì 
thấy con đường mòn dễ đi vẫn thích thú hơn, mà con đường 
leo sườn đồi gồ ghề hơn, khó đi hơn. Nếu ta cứ theo thói 
quen, lựa con đường dễ đi thì óc ta không tiến mà tỉnh thần 
ta suy dần. 

Có một lần tôi phải khó khăn lựa chọn: một là giữ vững cái 
thế của tôi, hai là dung hòa. Hồi đó tôi còn trẻ và phải thành 
lập công ty ximăng Canađa. Người muốn bán lại một cơ sở 
cho công ty đòi một giá quá cao. Rõ ràng là ông ta ra giá 
quá cao như vậy chỉ để có đủ tiền trả nợ thôi. 

Viên chủ tịch giám đốc cơ sở giao thiệp với các nhóm tài 


chính có thế lực nhất ở Canađa. Một thanh niên như tôi hồi 
đó mà được lòng các ông bự ấy thì mau phát lắm, trái lại 
nếu bị các ông đó ghét, thì sự nghiệp nhỏ nhoi của tôi sẽ 
sụp đổ liền. Mua theo cái giá cao đó, không có hại lớn gì 
cho tôi cả, nhưng có hại cho người có phần hùn trong công 
ty. 

Nhận bao giờ cũng dễ dàng hơn từ chối. Nhất là người ta 
dùng mọi áp lực để buộc tôi phải mua lại cơ sở với giá người 
ta đưa ra. 

Tôi từ chối. Tức thì kẻ thù của tôi dùng mọi phương tiện 
mạnh mẽ vô cùng để gây ảnh hưởng xấu tới dư luận mà tấn 
công tôi. Họ điều khiển chiến dịch rất khéo léo. Trước kia họ 
cố thuyết phục tôi để tôi lừa gạt những người có phần hùn 
thì bây giờ lại chính họ xúi giục những người có phần hùn 
đó tố cáo, mạt sát tôi là đã thành lập một công ty tổ hợp. 
Bây giờ tôi già rồi, có thể thú thực rằng hồi trẻ bị tấn công 
một cách bất công như vậy tôi đau xót lắm. Nhưng tôi không 
ân hận gì cả. Tại sao? Tại nhờ những lời chỉ trích đầu tiên 
tàn nhẫn đó mà tôi hiểu đời hơn và về sau, giữ được một 
thái độ hoàn toàn: thản nhiên trước mọi sự tấn công độc địa. 
Lại thêm, chút tia sáng le lói ở trong óc tôi cho tôi hiểu rằng 
nếu lần đó tôi đã chịu nhường trước áp lực của họ thì tôi sẽ 
có cảm giác là chịu đầu hàng về tinh thân mà sức mạnh 
hoạt động của tôi trong việc kinh doanh chắc chắn thế nào 
cũng giảm sút. Tôi sẽ do thói quen mà thành thông thạo 
chứ không dùng lí trí nữa và sẽ mất hết nghị lực tinh thần, 
vì chỉ có chiến đấu mới có được nghị lực. 

Người thanh niên nào bước vào lĩnh vực kinh doanh cũng sẽ 


có lúc gặp cuộc khủng hoảng như vậy, nó làm cho nghề của 
mình nghiêng về phía này hay phía khác, làm cho thuật 
thương thuyết từ trước của mình đổi mới hẳn. 

Bạn sẽ hỏi tôi: “Nhưng tôi không hiểu ý ông muốn khuyên 
tôi điều gì. Ông bảo tôi phải có chừng, đừng quá cương 
quyết, cố chấp rồi đồng thời ông lại nhắc tôi đừng có thái 
độ thỏa hiệp, thế là nghĩa làm sao?” 

Đó là câu hỏi từ xưa người ta vẫn thường đặt ra: làm sao có 
thể dung hòa thái độ cương quyết và thái độ thích ứng với 
hoàn cảnh. Chỉ có mỗi một cách trả lời là phải luyện cả hai 
đức đó. Phải hành động tuỳ theo hoàn cảnh chung quanh 
mà vẫn trung thực với chính mình, cố giữ đường lối của 
mình. 

Có gặp một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng đặc biệt mới 
phải đương đầu với sự thử thách chủ yếu đó. Lúc đó phải xét 
kĩ vấn đề tuỳ theo sự quan trọng của nó, và quyết định của 
ta sẽ ảnh hưởng tới tương lai trong nghề của ta. 

Nhưng tôi nghĩ cần khuyên bạn ở đây một lời thực tế. Đừng 
nóng nảy, đừng doạ dẫm; trong việc kinh doanh, đừng bao 
giờ có thái độ ấy. 

Người nào làm ăn lớn thì thế nào cũng có lúc gặp một tình 
trạng bối rối. Lúc đó cần nhất là phải can đảm về tinh thần. 
HỄ. đại đởm thì sẽ có cái đà để tăng năng lực của mình lên 
và làm giảm năng lực của những kẻ cạnh tranh với mình. 
Bạn có thể chắc chắn rằng trong đời làm ăn, bạn sẽ nhiều 
lần gặp cảnh bối rối về tài chính. Chúng ta ở trong một thời 
kinh tế đã thịnh vượng và phát triển từ lâu, thế nào rồi cũng 
thay đổi, sẽ tới hồi kinh tế suy sụp làm điên đảo giới kinh 


doanh. 

Muốn đương đầu với một cuộc khủng hoảng như vậy, trước 
hết phải xét kĩ mọi sự kiện rồi để ý tới những sự thẩm định 
sai lâm của người khác. Trong các trường hợp đặc biệt, 
người nào có trí óc uyển chuyển, lanh lợi sẽ không lúng 
túng vì biết tạo ra những khí giới và phương tiện để thích 
ứng với mọi giai đoạn của tình thế. 

Người khôn, biết quyền biến, gặp một tình thế bất thường 
thì hành động một cách bất thường. 

Nhưng xét cho kĩ thì những thời khủng hoảng ít khi xảy ra 
lắm. Cái nguy cơ thường xuyên chính là những cuộc khủng 
hoảng tinh thần của chính ta. 

Nếu ta không biết nhìn vào phía sau cái vẻ mặt bề ngoài 
của người khác trong khi họ làm việc thì không làm sao ta 
hiểu được tại sao có nhiều người thao thức suốt đêm, lo sợ 
những tai nạn tưởng tượng có lẽ không bao giờ xảy ra. 
Những người đó không biết giữ sự bình tĩnh, họ thiếu một 
thứ can đảm nào đó thành thử bị óc tưởng tượng của chính 
mình quấy phá. 

Chính hạng người đó vội vàng bán tháo những món rất tốt 
vì họ không đủ can đảm để giữ giá, thành thử làm lợi cho 
người mua. Người mua không đáng trách mà người bán thì 
đáng thương. Người nào đó can đảm hành động theo óc lí 
luận của mình thì nhất định sẽ thắng. 

Làm sao trừ được trong óc ta cái sợ sệt không có đối tượng - 
cái sợ sệt một phần ở tiềm thức, một phần ở ý thức - day dứt 
ta đó? 

Chỉ có cách cố ý gắng sức dùng nghị lực và trí tuệ mới diệt 


được nó. 

Tôi chỉ có thể mách bạn được một phương thuốc. Khi hiện 
tại làm cho bạn lo âu, thì bạn nhớ lại những lúc lo lắng nhất 
đã qua. Như vậy, óc bạn không phải chỉ bị một nỗi sợ sệt 
mà bị tới hai nỗi sợ sệt xâm chiếm, mà nỗi sợ sệt hồi trước 
mạnh hơn sẽ lấn nỗi sợ sệt hiện nay. 

Bạn sẽ tự phụ: “Không có gì ghê gớm hơn cuộc khủng 
hoảng thời đó mà mình cũng đã thắng nổi và chẳng làm 
sao cả. Vậy thì có lí gì mình không vượt nổi tình thế hiện 
nay, kém gay go, kém nguy hiểm hơn xưa nhiều”. 

Nhờ cách đó mà ta rèn được một nghị lực thắng nổi mọi trở 
ngại. 

Người nào chống được những cuộc khủng hoảng nội tâm đó 
sẽ không còn ngại gì dông tố ở ngoài đời. 

Người can đảm không bỏ lỡ một cơ hội nào cả. Đức can 
đảm cũng như tài trí, có thể phát triển tới cực độ nếu cơ thể 
ta khoẻ mạnh. 

Tôi đã nói rằng sự can đảm về tỉnh thần hiếm hơn sự can 
đảm về thể chất. Nó quá hiếm, cực kỳ hiếm nữa. Người có 
can đảm giữ vững ý kiến của mình là một biệt lệ chứ không 
phải là một thông lệ. 

Người ta thường cho rằng tính táo bạo, dám đưa ra một lời 
phán đoán dứt khoát, thường làm hại cho ta, ta nên nịnh 
hót, a dua, chiều đời, nếu thấy ý kiến của mình không được 
người khác tha thứ, chấp nhận thì, đừng tuyên bố ra, như 
vậy có lợi hơn. 

Lời đó có đúng không? 

Tôi sẽ trả lời dứt khoát rằng thà chịu nghèo còn hơn là 


thành công mà mất tư cách con người. 

Tôi không chấp nhận rằng tinh thần nô lệ, ti tiện cần thiết 
trong công việc kinh doanh. Không bao giờ nó đưa tới một 
sự thành công thực sự cả. 

Cương quyết nhưng không ương ngạnh, vui tính nhưng 
không kỳ khôi, mềm mỏng nhưng không nhu nhược, có tinh 
thần kinh doanh nhưng không hấp tấp, lộn xộn, đó là những 
đức nó cứu: ta khi gặp vận rủi. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 5 
ĐỌC SÁCH 


Tôi muốn nhắc những bạn trẻ phàn nàn hồi nhỏ học hành 
dở dang rằng sự học ta đã hấp thụ được, dù nó thô sơ tới 
đâu nữa, cũng không thể làm trở ngại cho sự thành công 
của ta được. 

Thế kỷ mười chín đã quá đề cao kiến thức, tôn sùng kiến 
thức. Những nhà trí thức siêu quần thời đó cho rằng kiến 
thức có ảnh hưởng lớn nhất trong đời sống. Mà thực ra, một 
nền giáo dục tiếp thu được của người khác có thể bất tiện 
cho ta hơn là có lợi. Một thanh niên xông vào đời đừng nên 
mắc cỡ rằng không có bằng cấp đại học trong tay. 

Đành rằng sự đào tạo thanh niên trong các ngôi trường khả 
kính đó, cũng có giá trị chứ không phải không, nhưng phải 
là người có óc tìm tòi mới tránh được nguy hại lớn lao của 
nền giáo dục đại học: nguy hại đó làm cho thanh niên đang 
ở tuổi mà đầu óc: rất dễ bị ảnh hưởng, chỉ tôn trọng, mê say 
mỗi một phương diện của tri thức mà khinh bỉ tất cả những 
phương diện khác. 

Thực ra, có kiến thức là nhờ có tư cách, mà thành công 
không phải là nhờ có kiến thức. Điều quan trọng là một 
người phải tự ý muốn học hỏi thêm vì như vậy sự hiểu biết 


mới thực là của mình. 

Đành rằng một em bé hoặc một thiếu niên phải nhờ thầy 
chỉ bảo cho tất cả những điều mình có thể học được. Tôi 
nhìn nhận giá trị của nền giáo dục đại học theo lối cổ và tôi 
còn khuyên các bạn: trẻ nên tiếp thu nó nữa. Hồi còn đi học 
những bạn nào có tinh thần, có cao vọng, có óc mạo hiểm 
có thể nắm lấy tất cả các cơ hội học hỏi thêm. Nhưng nếu 
bạn nào khó ghi nhớ được những lời giáo sư ngồi từ trên bục 
cao truyền xuống như truyền một giáo điều thì bạn đó cũng 
đừng nên vội thất vọng. Trái lại, có thể còn lấy làm vinh 
hạnh rằng có nhiều danh nhân cũng như mình, chẳng hạn 
ông Churchill, một vĩ nhân của Anh, hồi nhỏ chẳng đã làm 
cho thầy giáo thất vọng đấy ư? 

Sự giáo dục của tôi thô thiển lắm. Một người thời nay khó 
mà_ tưởng tượng được đời sống trong làng Newcastle vào 
khoảng 1880. Chỉ có vài khoảnh nhỏ là trồng trọt được, bốn 
bề là rừng hoang, một con sông rộng mênh mông chảy qua. 
Suốt nửa năm, mặt đất phủ băng và tuyết, và con sông 
Miramichi cuốn những tảng băng ra tới tận ngoài vàm. “ở 
đây mưa chỉ như bụi trắng mà biển thì không khác gì đá 
xanh”. Vào cái mùa đó và trong những điều kiện như vậy, 
tất nhiên sự học không được đều đặn, buổi học buổi nghỉ. 
Cho nên, ít khi tôi được thầy dạy, nhờ đọc sách và tiếp xúc 
với người khác mà tôi có được chút kiến thức. Chính sự đọc 
sách mới là cái nguồn của kiến thức. Điều quan trọng là đọc 
những sách mình thích đọc chứ không phải là đọc những 
sách người khác khuyên mình nên đọc. Đọc sách chỉ có lợi 
khi nào những điều trong sách thâm nhập vào trí óc ta 


được. 

Phải đọc nhiều, đọc đủ loại, như một người có bao tử bằng 
thép, nuốt cái gì vào cũng tiêu hóa được hết. 

Bất kỳ người nào, dù trí óc bình thường, cũng có thể tự 
luyện cho mình một khả năng lựa chọn sách, nghĩa là luyện 
cái giám thức. Có những cuốn phải liệng vào sọt rác, có 
những cuốn nên giữ kĩ để đọc lại, sự lựa chọn loại sách tuỳ 
mỗi người. 

Khi một người đã thích một loại sách nào hợp với mình thì là 
người đó đã có giám thức rồi mà tự mình không hay, và tất 
nhiên chẳng cần ai bắt buộc, người đó sẽ tìm tất cả loại 
sách ấy để đọc. 

Có vài môn học và nhiều thanh niên cho là cần thiết để 
thành công trong công việc kinh doanh. Trước hết là môn 
toán rồi tới môn ngoại ngữ. Môn toán cao học không thực là 
cần thiết cho sự thành công, nhưng có điều những người 
nắm vững môn toán cũng chính là những thành công trong 
lĩnh vực kĩ nghệ và tài chính. 

Tôi tiếc rằng tôi đã được đào tạo trong nghề kinh doanh tại 
một lục địa mà trong sự giao thiệp trên thương trường, 
người ta chỉ dùng mỗi một ngôn ngữ từ Bắc cực tới vịnh 
Mexico. Thành thử tôi mù tịt về những sinh ngữ khác. 

Tôi cho rằng sinh ngữ là môn quan trọng nhất cần phải biết 
để thành công trong việc kinh doanh, nhưng ý kiến của tôi 
có thể. sai vì tôi không biết chút gì về sinh ngữ, như tôi đã 
nói. 

Nhưng suy ởi tính lại thì thị trường mới thực là trường đào 
tạo nhà kinh doanh. ở đó, một thanh niên có lương thức có 


thể tìm hiểu cá tính của các hạng người và nhờ vậy tự lập 
được một cái thang giá trị trong giới kinh doanh. 

Kinh nghiệm sẽ cho thanh niên đó thấy rằng không phải vì 
thiếu những tri thức về lí thuyết mà người ta thất bại trong 
cuộc mạo hiểm là đời sống đâu. 

Cách đây đã lâu, Huân tước Bickenhead hỏi tôi định cho các 
con trai tôi học trường nào. Tôi đáp rằng chưa hề nghĩ mà 
cũng không quan tâm tới vấn đề đó. Ông tỏ vẻ ngạc nhiên 
vô cùng. 

Nguyên nhân chính của sự thờ ơ đó là tôi thầm tính rằng trẻ 
phải làm chủ vận mệnh của nó và chỉ có nó mới làm chủ vận 
mệnh của nó thôi. Nếu nó muốn thành công trong ngành 
văn học hoặc: trong một ngành nào khác thì nó cứ đọc sách, 
đọc cho thật nhiều, cho tới khi óc mở mang đủ phân biệt 
được cái xấu và tốt, cũng như một người sành rượu chỉ nhìn 
qua một thứ rượu nào đó cũng nhận được là rượu ngon hay 
không. 

Có thể rằng người đọc sách và người uống rượu chỉ dùng 
trực giác mà nhận định được sách này hay, rượu này ngon 
chứ không đưa ra được một lí lễ khách quan nào. Nhưng 
không phải vì vậy mà sự phán đoán của họ sai. Khi họ bảo 
“Cuốn sách đó viết hay”, “Thứ rượu này dở” thì ta có thể tin 
họ được. 

Cho nên tôi muốn khuyến khích những thanh niên không có 
bằng cấp trung học hay đại học quyết chí thành công trong 
việc kinh doanh. Theo tôi nghĩ, có một cái nguy hại là học 
đường thường đào tạo một hạng thanh niên “tiêu chuẩn”. 
Một người có cá tính mạnh mẽ phải biết tự đào tạo lấy chứ 


không trông mong nhiều ở học đường. 

Rất có thể rằng tới lúc hành động, hạng người có cá tính 
mạnh mẽ thắng hạng người “tiêu chuẩn”. 

Muốn có một bút pháp thì chỉ có cách đọc sách cho nhiều, 
đọc những sách mình thích. Muốn sành rượu thì không có gì 
bằng nếm thật nhiều thứ. Không có gì tập cho ta quen công 
việc kinh doanh bằng cách thực hành nó, thực hành ngay từ 
hồi trẻ, nửa vì thích, nửa vì muốn có kinh nghiệm. 

Con người tạo ra vận mệnh của mình chứ không phải là để 
cho nó lôi cuốn. Vậy ta có thể thắng nền giáo dục ta đã hấp 
thụ được. Ta phải tự đào tạo lấy ta. 

Thiếu những lí thuyết căn bản thì vẫn có thể tiến trên 
đường đời được. 

Thanh niên nào cũng có cơ hội để làm nên sự nghiệp miễn 
là chịu quyết chí làm việc, dành dụm một số vốn, sống điều 
độ, tránh thói ngạo mạn và thói sợ sệt, can đảm đương đầu 
với các cuộc khủng hoảng, không hề sờn lòng. Lại phải biết 
thận trọng khi cất cánh bay bổng, dù có là một thiên tài thì 
cũng không được trái những luật an toàn. 

Bí quyết để tạo nên quyền lực là biến nhiệt tâm hồi trẻ 
thành kinh nghiệm và kiến thức. Tôi đã chỉ cho bạn một con 
đường tắt để thực hiện điều đó. 

Tôi đã trải qua tuổi trẻ. Bây giờ tôi đã có kinh nghiệm. Tôi 
tin rằng thanh niên có thể đạt nguyện vọng của mình được 
nếu nhiệt liệt muốn thành công. Tôi cũng tin rằng chỉ cần 
một chút kinh nghiệm buổi đầu là tránh được những vực 
thắm mà những kẻ táo bạo nhất thường gặp trên con đường 
kinh doanh của mình. 


Do kinh nghiệm bản thân mà tôi tin chắc những điều tôi 
mới biết đó. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 6 
CÁCH ỨNG BIẾN 


Tài ứng biến là hình thức đơn sơ nhất của khả năng sáng 
tạo. Nó là nghệ thuật đọ sức với sự bất ngờ, lợi dụng những 
hoàn cảnh bất ngờ. 

Thanh niên nào muốn thành công phải tập cho thuần nghệ 
thuật đó, thuần tới mức nó trở thành một phản ứng tự nhiên, 
óc mình lúc nào như cũng đợi thời cơ, không bao giờ bị 
hoang mang, lạc nẻo khi gặp một tình thế chưa hề tính 
trước. 

Khả năng ứng biến có một vị trí lớn trong nghệ thuật sống. 
Trong nghệ thuật thành công về doanh nghiệp, nó còn quan 
trọng vô cùng. 

Tôi nhiệt liệt khuyên các bạn trẻ học cách ứng biến nếu 
muốn thành công. 

Những tấm gương tôi đưa ra dưới đây đều là những nhân 
vật trong chiến tranh, như vậy không phải là vì tôi cho rằng 
thanh niên ngày nay cần chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh 
dã man và vô lí nữa. Trái lại, tôi rất mong họ được sống 
trong cảnh thái bình. Nhưng trong chiến tranh có nhiều vấn 
đề xuất hiện một cách thình lình, mạnh mẽ, cho nên dùng 
làm thí dụ để nêu gương thì không gì bằng. 


Thanh niên nào muốn tập ứng biến nên nghiên cứu trước 
hết đời Huân tước Winston Churchill. Hầu hết mỗi hành 
động của ông trong thời chiến đều có tính cách ứng biến. 
Cuộc chiến đấu của nước Anh chống xâm lăng là một bản 
anh hùng ca nhờ tài ứng biến của một số người, nhờ tài 
khéo léo nắm cơ hội, nhờ những sự quyết định của cá nhân 
và nhờ những phương tiện ứng phó kịp với hoàn cảnh. Lúc 
đó ai cũng tin rằng quân Đức từ bờ biển Pháp thế nào cũng 
ồ ạt qua xâm chiếm nước Anh; làm sao ngăn chặn chúng 
được? 

Tình thế yên hay nguy hoàn toàn do phi cơ Anh làm chủ 
được không phận hay không. Muốn làm chủ không phận thì 
phải có nhiều phi cơ khu trục. Rốt cuộc Anh đã thắng trận 
đó nhờ tài năng và lòng hi sinh của phi công, đành rồi, 
nhưng cũng là nhờ chính phủ đã biết liệng vào sọt giấy tất 
cả những kế hoạch đẹp đẽ để chế tạo cấp tốc nhiều phi cơ 
mà đối phó kịp với hoàn cảnh. Nếu cứ ngồi đó mà nghiên 
cứu kế hoạch thì nhất định là thua; nhờ chế. tạo phi cơ mới 
thắng được. 

Đầu thế chiến, quân đội Anh thua trên lục địa (tức Pháp, 
Bỉ), mất nguồn tiếp tế thực phẩm. Kĩ nghệ hàng không cần 
nhất là nhôm. Mà lúc đó không còn nhận được chất bauxite, 
một thứ quặng nhôm nữa. Ba phần tư số sắt, thép nhập 
cảng và đại đa số quặng sắt đến từ châu Âu qua đường lục 
địa đã bị quân Đức chiếm, Anh làm sao đương đầu với cuộc 
khủng hoảng đó được? 

Bằng mọi cách phải tìm những nguồn tiếp tế mới, tạo 
những đường chuyên chở mới, để nhập cảng nhôm, sắt, 


thép. Đã mất thị trường châu Âu thì phải tìm nguồn hàng ở 
thị trường châu Phi và châu Mỹ. 

Tháng chạp năn 1941, Churchill đòi “có được thêm nhiều 
khí cụ để làm việc”. Ông ấy có đợi người ta thành lập một 
cơ quan không? Ông ấy có tin ở máy móc không? Có bắt Bộ 
Quân nhu phải làm việc theo đúng những nguyên tắc hành 
chính không? Tuyệt nhiên không. Ông qua Washington tìm 
kiếm khí giới và tàu cho lục quân và thuỷ quân Anh. Và ông 
dắt tôi đi theo. 

Tới Washington, chúng tôi thấy rằng người Mỹ đã thiết lập 
cả một chương trình sản xuất. Họ đã nghiên cứu kế hoạch 
cực tỉ: mỉ, coi trên giấy, ra vẻ đồ sộ lắm. Các kế hoạch đó 
đóng lại thành tập rất đẹp đếẽ, có tài liệu còn đem in nữa, 
thật là tuyệt khéo, không còn chê vào đâu được. 

Nhưng trong cái công trình lí thuyết đẹp đẽ đó, có một điểm 
không ổn: là kế hoạch không hợp với nhu cầu của các nước 
Đồng miinh. 

Nhiệm vụ của tôi là giải thích cho Chính phủ Mỹ hiểu điều 
đó. Tôi phải chứng minh rằng Chính phủ Washington sản 
xuất khí giới theo khả năng vĩ đại của Mỹ, chứ không phải 
theo những suy tính tỉ mỉ của các nhà chuyên môn lập kế 
hoạch. 

Muốn vậy thì Chính phủ Mỹ phải bỏ lề lối cũ đi mà ứng biến 
theo một đại quy mô chưa từng thấy mới được. 

Tạp chí của chính quyền: Industsial Mobilisation for war 
(Động viên kĩ nghệ cho chiến tranh) ghi lại nỗi xúc động mà 
chúng tôi đã gây ra ở Washington. Chúng tôi bất chấp 
những nghi thức ngoại giao, lặp đi lặp lại hoài quan điểm 


của chúng tôi với các nhà lãnh đạo ở toà Bạch ốc, với ông 
Phó Tổng thống và trong tất cả các cuộc tiếp xúc khác. 

Tôi phải chiến đấu với Tổng thống Roosevelt, tấn công ông 
liên tiếp bằng thư từ, thuyết minh; trong các cuộc hội đàm 
riêng, tôi ráng chứng minh cho ông thấy rằng phải bỏ mọi 
kế hoạch đi mà xông vào con đường sản xuất quy mô 
khổng lồ mới được. Cuộc vận động của chúng tôi hăng hái 
tới mức tất cả Washington phải tham dự vào, cả những nhật 
báo nữa, gây một sự kích thích mạnh trong mọi giới. 

Lí lẽ tôi đưa ra đều dựa trên kinh nghiệm bản thân của tôi. 
Tôi cho rằng nước Mỹ năm 1942 có thể sản xuất một mình 
được: 

45.000 xe thiết giáp, 17.700 đại bác chống chiến xa, 45.000 
đại bác phòng không, 24.000 phi cơ khu trục, và nhiều 
chiến cụ khác nữa. 

Các nhà chuyên môn lập kế hoạch la lên, bảo tôi có điên 
khùng mới đặt vấn đề như vậy. 

Không nghi ngờ gì nữa, nếu Tổng thống Roosevelt không có 
óc thực tế để nhận thấy giá trị đề nghị của chúng tôi rồi 
chấp thuận nó thì người ta đã theo chương trình của các kế 
hoạch gia đó rồi. Và nếu chủ trương của các kế hoạch gia 
trong phòng giấy đó mà thắng thì Đồng minh đã không 
thắng được Đức năm 1945. 

Nhờ Tổng thống Roosevelt mà người Mỹ chấp nhận dự tính 
của chúng tôi về khả năng sản xuất. Người ta lập ngay một 
chương trình chế tạo cần tới hàng tỉ Mỹ kim rồi đưa qua 
Quốc hội biểu quyết. Nhờ chương trình đó mà chúng ta mới 
đè bẹp quân địch được về phương diện võ bị. 


Rốt cuộc chẳng những người Mỹ thực hiện được mà còn 
vượt chương trình sản xuất đó nữa. Phương pháp ứng biến 
đã thắng thủ tục kế hoạch. 

Thời bình cũng như thời chiến, hễ gặp cơn nguy, thì luôn 
luôn phương pháp ứng biến tỏ ra có hiệu quả đặc biệt. Người 
nào bị cột chặt vào thủ tục thì chưa chiến đấu đã thua rồi vì 
bỏ phí quá nhiều thì giờ để suy nghĩ và do đó, bị biến cố 
vượt mất. Người biết ứng biến đã lựa xong được một chiến 
thuật mới mà kẻ giữ thủ tục vẫn chưa xét xong các khía 
cạnh của vấn đề. 

Nhưng chỉ nên ứng biến trong khi còn kịp thắng được tình 
thế. Theo thủ tục hành chính cho tới khi mọi việc đã hỏng, 
rồi hi vọng rằng lúc đó còn có thể ứng biến để lật lại tình 
thế như một phép mầu là hi vọng hão. Phải biết ứng biến 
kịp thời từ khi những khó khăn đầu tiên mới xuất hiện. Lúc 
đó, dễ diệt chúng lắm, để. muộn thì không sao thắng chúng 
được nữa. 

Người nào biết quyết định mau mắn, rồi lại biết mau mắn 
bỏ những quyết định đó nếu thấy nó không có kết quả tốt 
thì gặp những tình thế ghê gớm nhất, cũng có thể lợi dụng 
nó được. 

Biết ứng biến mau mắn, chuyển họa thành phúc thì nhất 
định là thành công. 

Vậy phải coi chừng những con người có tỉnh thần cứng 
nhắc, cố chấp. Con người ngồi êm ái trong chiếc ghế bành 
rồi vui vẻ trình bày tại sao việc này không làm được, việc 
kia làm không được thế. nào cũng thua con người đại đởm, 
chịu khó tìm cách làm cái việc không thể làm được đó. 


Nói cách khác: bạn nên coi chừng đấy, đừng mắc cái chứng 
thư lại. óc quá chú trọng tới giấy tờ, nguyên tắc hành chính 
là kẻ thù của óc quyền biến. 

Các nhà tổ chức luôn luôn có khuynh hướng tổ chức quá 
mức mà sự tổ chức quá mức, quá tỉ mỉ đưa xí nghiệp tới sự 
sụp đổ. 

Điều đó được chứng minh ở Liên bang Xô Viết rõ hơn ở đâu 
hết. Liên bang Xô Viết tin ở chính sách thiết lập kế hoạch 
sản xuất dài hạn và kiểm soát chặt chẽ từng ngành kĩ nghệ 
một. Chính Xtalin kể lại cuộc đàm thoại dưới đây giữa ông 
và một ủy viên nhân dân có trách nhiệm tổ chức các nông 
trang tập thể. 

Xtalin: - Công việc gieo mạ tới đâu rồi? 

Ủy viên: - Thưa đồng chí Xtalin, đồng chí hỏi về công việc 
gieo mạ ư? Thì lúc này chúng tôi chỉ lo tiến hành công việc 
đó. 

Xtalin: - Tốt, rồi sao? 

Ủy viên: - Chúng tôi sẽ nghiên cứu tỉ mỉ từng tiểu tiết một 
của vấn đề. 

Xtalin: - Vậy thì tới đâu rồi? 

Ủy viên: - Thưa đồng chí Xtalin, đương có sự thay đổi. Một 
sự thay đổi quyết định. 

Staline: - Rồi làm sao nữa? 

Ủy viên: - Chúng tôi có thể nói rằng sẽ có một sự tiến bộ vĩ 
đại. 

Xtalin: - Vậy thì công việc gieo mạ tiến tới đâu rồi? 

Ủy viên: - Thưa đồng chí Xtalin, tới hôm nay vẫn chưa khởi 
sự ạ. 


Chắc chắn là các nhà tổ chức có một vai trò lớn trong hoạt 
động kinh doanh của loài người. Nhưng vai trò đó không bao 
giờ được coi là chủ yếu vì nếu vậy thì tổ chức sẽ hóa ra vô 
ích. 

Người thành công bẩm sinh đã có tinh thần tổ chức nhưng 
sở dĩ thành công là vì không chịu nô lệ óc tổ chức. Người đó 
không khi nào kiên nhẫn chịu đựng những cuộc họp kéo dài 
không dứt, trong đó người ta chỉ đua nhau múa mỏ và ngăn 
chặn mọi hành động. 

Người thành công cũng không cho các “kế hoạch” một giá 
trị quá đáng. Kế hoạch có thể sai. Khi thấy sai, người ta lại 
lập những kế hoạch mới một cách rất kĩ lưỡng để đem ra 
thực hiện nhưng trước khi thực hiện phải trình lên cấp trên 
để được chấp thuận đã và tới khi được chấp thuận thì tình 
thế đã thay đổi hẳn rồi, không thể đem thực hiện được nữa. 
Nếu phải đợi phản ứng của một cơ quan, một tổ chức, một 
cuộc họp thì không thể nào đối phó kịp với một tình thế bất 
ngờ. 

Đó là một bài học mà không bao giờ tôi quên được. Cho nên 
tôi xin khẩn khoản nhắc các vị chủ xí nghiệp phải đặc biệt 
coi chừng hoạt động của các phòng quản lí, đừng để họ 
hoạt động trái với quyền lợi của hãng. Đặt ra phòng quản lí 
là để cho công việc chạy chứ không phải để ngăn cản công 
việc. 

Nếu ta không coi chừng thì nhân viên tổ chức đáng lễ phục 
vụ kĩ nghệ sẽ biến thành những ông chủ độc tài mất. Tới 
mức đó thì xí nghiệp bắt đầu suy sụp rồi. Sự tổ chức quá 
mức là kẻ thù của sự hoạt động trong công việc kinh doanh. 


Trong chiến tranh, quốc gia thắng được nhờ các người chỉ 
huy biết ứng biến; nhưng, các nhà tổ chức vẫn có thể giữ vai 
trò quan trọng trong đời sống kinh tế. Trong hoàn cảnh đó, 
chính phủ thành khách hàng duy nhất, tiêu thụ tất cả những 
sản phẩm trong nước. Trên thị trường không còn luật cung 
cầu nữa, mà mọi sự đổi chác đều theo nguyên tắc này: giá 
bán bằng giá vốn cộng thêm mấy phân lãi. Do đó mà năng 
xuất giảm đi, tiền công tăng lên một cách tai hại; trong các 
khu vực hoạt động kinh tế, chỉ nhờ có lòng ái quốc mà 
người ta hãm bớt được mọi sự quá lố. 

Khi thái bình trở lại, phải một thời gian lâu tình trạng đó mới 
mất được. Các nhà sản xuất lúc đầu vẫn theo lối cũ trong 
thời chiến: Định giá bán bằng giá vốn cộng cới mấy phân 
lãi; còn các nhà cầm quyền cũng không vội gì từ bỏ cái uy 
quyền lớn của mình, uy quyền kiểm soát kĩ nghệ. Người ta 
không thèm nghe lời những kẻ đòi thay đổi tình thế, người 
ta bỏ qua những cơ hội mới. Các nhà chuyên môn về kế 
hoạch vẫn làm mưa làm gió được trong một thời gian. 
Nhưng dần dần sự kiểm soát của chính phủ nới lỏng ra mà 
năng suất trong các xí nghiệp tăng lên, kinh tế lấy lại sức. 
Và môi trường hoạt động lại mở rộng cho sự tự do kinh 
doanh. 

Còn một nguy hại nữa cũng liên quan tới sự tổ chức quá 
mức. Tôi muốn nói tới cái nguy hại giao một cơ sở kinh 
doanh mới thành lập cho những người rất thạo việc, “cái gì 
cũng biết”. Người ta thường nghĩ rằng muốn cho một xí 
nghiệp thịnh vượng thì phải tìm cho được người nào có 
nhiều kinh nghiệm nhất mà giao cho việc điều khiển. Và 


người ta tự nhủ một con người như vậy phải là người đã 
thành công trong nhiều xí nghiệp. Người ta bèn nhờ cậy 
người đó điều khiển xí nghiệp mới thành lập của mình, tin 
chắc rằng trước kia người đó đã thành công thì không lí gì 
bây giờ lại thất bại. 

Khốn nỗi, trong thực tế không luôn luôn như vậy. Nói cho 
đúng thì cách làm ấy rất sai lầm. Vì áp dụng nó mà xảy ra 
rất nhiều lầm lẫn và thất bại. Thường khi - tôi muốn nói rất 
thường nữa - lựa một người như vậy là bạn phải chịu đựng 
một ông già mệt mỏi về thể chất và tinh thần, ý kiến hẹp 
hòi và không muốn: bỏ lối làm việc cũ của mình. Đa số họ là 
những người hẹp hòi, cố chấp, không chịu nhìn rộng ra 
chung quanh, không có tinh thần ứng biến và do đó không 
thể đối phó với tình thế mới trong một thế giới luôn luôn 
thay đổi. 

Muốn mở một xí nghiệp mới thì phương pháp thích nghi 
nhất là lựa những người mới, muốn vậy phải giỏi tâm lí, biết 
bản tính con người. Những người mới đó, có tài năng, sẽ học 
nghề và sẽ mau có kinh nghiệm. Trước hết phải biết mình 
cần những đức nào ở người mình sẽ giao việc, rồi mới tìm 
những người có những đức đó, những đức chưa được đem 
thi thố nhưng chỉ đợi có dịp là phát triển. Nếu người bạn lựa 
thực sự có những đức đó thì bạn có thể. chắc chắn rằng bạn 
là một người sung sướng và mọi việc sẽ xảy ra như ý muốn 
của bạn. 

Những người như vậy sẽ biết nắm lấy mọi cơ hội thuận 
thiện. Họ có ích cho xã hội. 

“Sung sướng thay kẻ nào tìm thấy sức mạnh ở lòng tin mà 


tấm lòng hợp với chí hướng của anh. Đi qua cái thung lũng 
đau khổ này, kẻ đó sẽ đào một cái giếng và các hồ sẽ đầy 
nước”. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 7 
COI CHỪNG CÁI THÓI PHÂN LOẠI 


Trong việc kinh doanh, có hai thứ lầm lẫn: lầm lẫn vì thiếu 

kinh nghiệm và lầm lẫn vì dùng kinh nghiệm một cách vô lí. 

Đừng nghĩ tới việc sửa đổi được một con người vô trách 
nhiệm, việc đó vô ích, vì kẻ vô trách nhiệm không thèm 
nghe những lời khuyên của người đó kinh nghiệm và khôn 
ngoan. Một kẻ đã bỏ lỡ tất cả các cơ hội thì có gặp cơ hội 
khác cũng lại bỏ lỡ nữa mà thôi. Một kẻ bẩm sinh ra không 
biết lí luận thì dù có đọc những sách về lí luận cũng vô ích. 
Khuyên bảo những hạng người đó chỉ là phí công. 

Nhưng ta có thể tha thứ những lỗi lầm của tuổi trẻ được, vì 
những lỗi lầm đó dễ sửa. Thanh niên nào cũng có thể nhờ 
một kinh nghiệm chua chát mà học khôn được, hoặc có thể 
nhờ lời khuyên của kẻ đi trước đã mở đường cho mình mà 
tìm được một con đường tắt mới thành công. 

Trong ngành kinh doanh, may lắm thì ngàn người có được 
một người bẩm sinh ra có thiên tài. Mà kẻ có thiên tài lại có 
thể dễ thất bại hơn người khác vì ham mạo hiểm và tự đắc, 
không có kinh nghiệm mà lại chẳng chịu nghe lời người 
khác. 

Còn đương tuổi thanh xuân, tôi khuyên bạn nên chịu nghe 


một lời khuyên bảo sáng suốt còn hơn là chịu thất bại, làm 
nguy hại tài chính và mất lòng tự tin của bạn. Mất lòng tự 
tin tức là mất linh hồn của thành công. 

Vậy những thanh niên có khả năng nhưng thiếu kinh 
nghiệm, những thanh niên tin ở số vận của mình nhưng 
chưa được rèn luyện, cần phải tránh những lỗi lầm nào đây? 
Lỗi lầm thứ nhất là tin ở phép màu. 

Những người tin ở phép màu không bao giờ để ý tới những 
cái lặt vặt, nó là dấu hiệu của sự thành công lớn sau này. Là 
vì đầu óc họ bị ảo vọng, nó như một ảo ảnh trong sa mạc, 
làm cho họ mê hoặc rồi họ lạc quan tới nỗi tin tưởng rằng 
chỉ một sớm một chiều là sẽ thành tỉ phú. Họ là nạn nhân 
của óc tưởng tượng của họ. Họ coi những người cạnh tranh 
với họ là hạng tầm thường, nhỏ: nhoi, chẳng đáng kể; họ tự 
cho rằng chỉ có họ mới có chiếc chìa khóa vàng và chỉ cần 
vặn chìa khóa đó là làm chủ được vô số tài sản. 

Ôi! Đâu có dễ dàng như vậy! Sự thật khác hẳn. Sự thậc là 
óc tưởng tượng của họ chẳng làm chủ được gì trong xã hội 
cả; họ mắc một căn bệnh nặng, bênh tin ở phép màu. Họ 
tưởng biết được câu thần chú để mở những cánh cửa thành 
công. 

Không có người nào không tập sự lâu mà có thể trong một 
ngày nắm được bí quyết điều khiển công việc. 

Bạn nên nghi ngờ những con người tự cho mình là thiên tài, 
chỉ có mình mới có óc tưởng tượng sáng tạo. Chắc chắn là 
họ lầm. 

Lỗi lầm thứ hai là tin ở tài giao thiệp của mình. Lỗi lầm này 
rất tai hại. Nó thường mang hình thức dưới đây: người ta 


xoay xở, vận động để yết kiến các nhà đại doanh nghiệp, 
rồi bàn bạc một cách rời rạc về công việc làm ăn, bàn bạc 
chỉ để mong gây được thiện cảm thôi, chứ chẳng có mục 
đích gì rõ rệt cả. 

Các nhà doanh nghiệp đó rất bận việc, đâu có để ý gì tới 
những chuyện tầm phào như vậy và có lẽ chưa đầy một 
tháng sau đã quên mất mặt mũi con người lại thăm mình 
rồi Nhưng chàng thanh niên muốn “quảng giao” đó lại 
không hiểu như vậy. 

Hắn cứ tin rằng hắn đã gây được cảm tình, khéo xã giao 
trong công việc làm ăn. Thái độ đó chẳng khôn ngoan chút 
nào mà cũng chẳng ích lợi gì (Tôi có thể nói thêm rằng: 
những người chịu tiếp hạng thanh niên đó cũng có lỗi như 
họ vì cả hai đều mất thì giờ vô ích). 

Hai lầm lỗi đó do một chứng bệnh mà tôi có thể gọi là bệnh 
nghệ thuật khuếch trương quá độ đến nỗi lấn công việc 
kinh doanh. Hạng người đó cũng vô lí như một họa sĩ có 
những ý tưởng rất đẹp nhưng không đủ khả năng thể hiện 
nó lên tấm vải. 

Lầm lỗi thứ ba là từ việc này nhảy qua việc khác, từ cực 
đoan này nhảy qua cực đoan khác. 

Người ta thường thấy tật đó ở hạng thanh niên mắc cái tật 
phân loại có phương pháp, óc lúc nào cũng như chia thành 
nhiều ngăn nhỏ. Y như những bộ xương không thịt không 
máu. Những cái ngăn đó đầu độc đời sống nhà kinh doanh. 

Có một lần người ta khuyên tôi dùng một thứ ngăn kiểu mới 
nhất trong phòng giấy của tôi ở Canađa. Sự sắp đặt thật tài 
tình, mọi việc được như ý cho tới ngày tôi bỗng nhận thấy 


rằng từ khi dùng kiểu ngăn phân loại tài liệu đó thì năng 
suất làm việc lại giảm đi. Thì ra không có gì khó hiểu cả. 
Các nhân viên của tôi chỉ loáy hoáy lo phân loại, sắp xếp 
mà hết ngày, không còn thì giờ làm công việc khác nữa. Tôi 
liền bãi bỏ lối sắp xếp đó đi. Biết bao nhiêu xí nghệp có 
tương lai mà suy sụp chỉ vì người điều khiển của sắp xếp 
quá ngăn nắp, chỉ thích dùng thẻ và dùng ngăn đó. 

Người nào viết thư kĩ lưỡng quá cũng có tính tình giống 
hạng người tin ở hệ thống, ở nguyên tắc mà không có óc 
thực tế. Cái thói thích viết thư làm cho họ mất mỗi ngày hai 
ba giờ để viết cho thật hay, trình bày cho thật đẹp, tốn biết 
bao công phu, trong khi chỉ cần dùng một mẫu thư nào có 
sẵn mà điền mấy chữ vào là đủ. 

Đành rằng phải thảo những bức thư quan trọng, nhưng 
người biết làm ăn, không khi nào dài dòng vô ích, mà viết 
rất gọn. Ngay những vấn đề quan trọng nhất cũng không 
cần phải viết mấy trang đặc để giảng giải. Thư càng ngắn 
thì lại càng rõ ràng. 

Hạng lẩm cẩm thì không vậy. Buổi sáng tới hãng họ đọc thư 
cho thư ký tốc ký đánh máy, buổi chiều họ chịu khó sửa lại 
những bức đó, thấy vẫn còn có lỗi, lại bút lại, dùng viết chì 
xanh đánh dấu, ghi nhận xét, thế là mất toi hai giờ nữa, mà 
đa số các bức thư vẫn chưa gửi đi được. Người ta tưởng đâu 
như trong hãng của họ, không có công việc gì cả, rảnh rang 
lắm. 

Một thanh niên vào hạng đó, lo tiếp xúc với ông này ông nọ, 
thảo rồi sửa thư từ cho không còn chê vào đâu được, đúng 
với nguyên tắc văn thư, làm cho nhân viên bù đầu với cái 


máy chữ và cái ngăn để tài liệu, xong bấy nhiêu công việc 
rồi thì còn thì giờ đâu nữa để tính toán công việc kinh 
doanh. 

Bạn có thể bẻ tôi: “Ba tật đó khác xa nhau, không có lẽ nào 
mà một người lại mắc đủ cả ba được”. Phải, óc tưởng tượng 
làm sai sự thực, tính quá ngăn nắp thích các hệ thống phân 
loại, với tính lẩm cẩm tốn công viết thư cho thật kỹ, thật 
đẹp, những thói đó có vẻ khác nhau xa. Vậy mà, lạ lùng 
thay, tôi vẫn thường thấy những kẻ có đủ cả ba tật đó. 
Những kẻ đó đầu óc không minh mẫn, lộn xộn, quá cương 
quyết mà lại quá bận việc,không sao đạt mục đích được. óc 
tưởng tượng của họ nhảy qua giới tuyến của sự thực, và cơ 
hồ như họ tự ý thức được điều đó, nên mới phải dùng một 
cách phân loại, sắp đặt tỉ mỉ, phải đặc biệt chú ý tới tiểu 
tiết, để ngăn óc tưởng tượng lại, không cho nó nhảy bậy bạ 
mà nguy hiểm. Và rốt cuộc là họ kiệt lực về những việc đó. 
Họ là một chiếc tàu không có bánh lái: cứ tiến tới mà không 
biết tiến về đâu. óc tưởng tượng của họ không biết giới hạn 
của cái vô lí; sức của họ hao mòn vào những tiểu tiết kì cục. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 8 
ĐỪNG TIN Ở VẬN MAY 


Còn một tinh thần thái độ nữa mà tôi khuyên các thanh 
niên muốn làm nên trong đời phải để phòng. Thái độ đó có 
thể tóm tắt trong mấy tiếng này: “Tin ở vận may” 

Không có tư tưởng nào tai hại cho người muốn thành công 
bằng tư tưởng ấy; không lời nào điên khùng hơn mấy tiếng 
đó. 

Điên khùng vì trong một vũ trụ bị luật nhân quả chỉ phối, thì 
không thể tồn tại một điều nguy hiểm như là vận may được. 
Bánh của bà H. ngon không phải là nhờ may, mà nhờ bà 
khéo léo. 

Người ta bảo ông nọ luôn luôn “gặp may” sự thực chỉ là ông 
ấy có khả năng và chịu khó làm việc. 

Khi chúng ta bảo “cứ tin ở vận may”, tức là chúng ta chỉ 
muốn nói: “cứ tin ở cái việc sẽ xảy ra mà chúng ta không 
nắm chắc được”. Nhưng hễ còn có cách kiểm soát được cái 
sẽ xảy ra mà chúng ta không nắm chắc được đó, thì phải là 
điên khùng mới không kiểm soát nó. 

Tôi càng lớn tuổi càng khó tin rằng có vận may. Xưa kia, có 
lần tôi viết: “Thực là có số tốt mà được sinh ra vào một gia 
đình giàu có, được hưởng một gia tài là năm trăm ngàn Mỹ 


kim, chứ không phải sinh trong một túp lều”. Ngày nay, tôi 
cho lời đó cũng không đúng nữa. Sinh trong một nhà giàu 
có thể hư hỏng mà suy bại; sinh trong một nhà nghèo có 
thể dễ có tinh thần chiến đấu và tinh thần đó kích thích khả 
năng của ta. 

Một người bỏ ra nhiều năm để gây dựng một sự nghiệp rồi 
bỗng dưng một tai ách làm cho tiêu tan hết, ta cho ngay 
rằng người đó gặp vận rủi. Nhưng biết đâu chẳng phải tại 
anh ta đã không để ý tới những yếu tố gây ra tai ách. Lại có 
thể rằng biến cố đó bề ngoài là một tai ách, mà sự thực là 
một điều rất hay, bắt người đó phải vận động lên, chịu suy 
nghĩ, rèn luyện tư cách. 

Vì vậy tôi không muốn dựng một lí thuyết về vận may, mà 
chỉ khuyên bạn: đừng nên tin ở nó. 

Tin có may rủi, rằng người này có số tốt, người kia có số 
xấu, người này sinh ra có số vĩ nhân, người khác sinh ra có 
số nghèo nàn, tin như vậy là một thái độ vô lí. 

Cái mà ta gọi là “may” nhiều khi có thể là do gắng sức và 
làm việc hợp lí; cái mà ta gọi là “rủi” nhiều khi chỉ là do 
thiếu hai đức đó. 

Những con bạc thường tin rằng gặp vận may thì phúc nối 
tiếp nhau tới, gặp vận rủi thì hoạ nối tiếp nhau xảy ra. Sống 
với một niềm tin như vậy thì có khác gì suốt đời bị một ác 
mộng không. Tôi cho rằng sống như vậy tất phải hoá điên 
mất. Người ta sẽ phải đi xem quẻ, coi thầy bà và tìm mọi 
cách cầu nguyện để gặp được vận may. 

Nhưng làm sao có thể cầu nguyện mà vận may tới với mình 
được. Muốn nó tới rồi giữ được nó thì chỉ có cách làm việc 


cho gắt vào. 

Có một luật nghiêm khác trong các trò đánh bài là: chơi lâu 
thì thế nào một người cao nước cũng thắng một kẻ thấp 
nước. Trong canh bạc lớn của đời người thì cũng vậy. Người 
thành công là người có nhiều đức quý mà đáng được thành 
công. Kẻ thất bại là kẻ đáng bị thất bại, đáng thất bại nhất 
là vì kẻ đó không tin ở mình mà cứ tin ở vận may. 

Sở dĩ vậy là vì có một con bạc ở trong bản thân chúng ta. 
Cho nên chúng ta chỉ có thể thực sự thành công được khi 
nào đã diệt được con quỷ đó ở trong lòng chúng ta rồi. 
Trong nghề kinh doanh, kẻ nào định chơi một canh bạc thì 
chưa hạ quân bài thứ nhất cũng đã thua rồi. 

Chúng ta thử xem một thanh niên bắt đầu làm ăn với quy 
tắc này: người ta sẽ bưng một cái khay bằng bạc trên đó đặt 
một chìa khóa thần, chiếc khóa thành công mà dâng mình. 
Đáng buồn thay cho kẻ đó. Hắn sẽ ương ngạnh từ chối tất 
cả những sự mời mọc rất quyến rũ, có lợi cho hắn, hoặc bỏ 
qua tất cả những cơ hội nhỏ, cho rằng không đáng làm. Hắn 
hi vọng rằng vận may như con gà quay từ trên trời rớt 
xuống và hắn sẽ hưởng được một địa vị xứng đáng với tài 
năng của hắn. Riết rồi, người ta đâm ngán không muốn chìa 
chiếc sào cho hắn nắm mà lội vô bờ nữa. 

Cứ lo ve vẫn, đeo đuổi vận may mà hắn bỏ lỡ tất cả những 
cơ hội tốt. 

Tới khi đứng tuổi, những kẻ đó mắc một cái tật rất thường 
thấy trong đời. Họ làm điếc tai những bạn đồng nghiệp 
thành: công, siêng năng hơn họ,vì bắt những người này phải 
nghe họ kể lể tấn kịch mà họ phóng đại ra về sự thất bại 


của họ; họ phàn nàn: rằng suốt đời gặp toàn những xui xẻo, 
chứ đáng lí tài ba như họ đã nhảy lên những địa vị cao sang 
từ lâu rồi. Họ mắc cái mặc cảm có: tài mà thiên hạ không 
biết tới. 

Người thực muốn thành công có thái độ khác hẳn. Không 
nghĩ gì tới vận may, vận rủi cả. Cơ hội nào tới, dù nhỏ tới 
mấy đi nữa, cũng nắm lấy liền, miễn là đưa mình đi xa hơn 
được một chút. Không đợi cho ông thần May tới gõ cửa đón 
mình đi. Tự tạo lấy vận may bằng sự làm việc. Đôi khi người 
đó có thể. lầm lẫn vì thiếu kinh nghiệm hoặc óc phán đoán, 
nhưng mỗi lần thất bại là một bài học để lần sau tiến bộ 
hơn chút nữa, và tới khi đứng tuổi người đó thế nào cũng 
thành công. 

Người đó không hề đút tay trong túi quần để đợi lúc có thể 
rên rỉ với mọi người rằng thời vận không tới, chỉ gặp toàn 
những chuyện rủi. 

Cần phải xét một lí lẽ tế nhị hơn mà người ta thường viện ra 
để bênh vực cái thuyết có vận may, người ta bảo có vài 
người trời phú cho giác quan thứ sáu, do bản năng mà biết 
được xí nghiêp nào thành công, xí nghiệp nào thất bại, thị 
trường sắp mở rộng thêm hoặc sắp thu hẹp lại vì khủng 
hoảng. Người ta cho rằng hạng người đó tiến trên đường 
thành công nhờ những cuộc mà tôi có thể. gọi là cuộc “đấu 
giá tỉnh thần” đó. 

Tôi khuyên bạn đừng tin cái thuyết huyền bí rẻ tiền ấy. Sự 
thực khác hẳn. 

Hạng người tài năng trong các ngành kinh doanh lớn, tài 
chính hay chính trị, thường cho ta cảm tưởng rằng họ hành 


động do trực giác. Nhưng sự thực là nhờ luôn luôn chú ý tới 
mọi biến cố mà họ biết rõ được xã hội, biết rõ tới mức mỗi 
hành động của họ có vẻ như một phản ứng tự nhiên, y hệt 
trái tim ta đập do một kích thích thần kinh mà ta cứ tưởng 
là tự nhiên như vậy. 

Nếu bạn hỏi tại sao họ hành động cách đó thì họ cũng 
chẳng hiểu tại sao nữa, chỉ đáp: “Tôi nảy ra cái ý như vậy, 
thế thôi”; nhưng sở dĩ họ nẩy ra cái ý như vậy là kinh 
nghiệm đã chứa chất rất nhiều trong tiềm thức của họ mà 
họ không hay. 

Khi thấy họ dự tính và toan liệu đúng, mọi người la lên: 
“Ông ta gặp may làm sao!” Nhưng giá la lên như thế này thì 
đúng hơn: “óc nhận xét, suy tính của ông ta đúng làm sao! 
Kinh nghiệm của ông ta phong phú làm sao!” 

Kẻ đầu cơ “gặp may” khác hẳn hạng người kể trên. Họ 
thành công một lần, rực rỡ nhiều hay ít, rồi biến mất trong 
một tai ách nào đó. Làm giàu mau mà phá sản cũng mau. 
Muốn thực thành công, thành công hoài hoài thì không cần 
gì khác ngoài ba điều kiện này: tài năng, lí trí và sức khoẻ. 
Ngoài ra, toàn là chuyện dị đoan cả. 

Thanh niên thì ai cũng có hi vọng, nhưng nếu hi vọng biến 
thành lòng tin ở vận may thì nguy hại mà tiêu ma cả chí khí. 
Không có một thần phật nào phù hộ một em nhỏ để sau 
này nó thành công cả. Chỉ có cách nhận thức đúng sự vật 
và hăng hái làm việc mới thành công được thôi. 

Không có gì thay được sự làm việc. Kẻ nào sợ làm việc thì 
không sao thành công được, may lắm là đủ sống. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 9 
BIẾT DÀNH DỤM 


Ít người tập được thói quen dành dụm. Người nào ngay từ 
hồi trẻ đã biết dành dụm là biết sửa soạn cho con đường 
thành công của mình sau này đấy. 

Sự tiết kiệm rèn tư cách của ta. Nó làm cho quyết định của 
ta mạnh lên, nó nâng đỡ cái chí quyết thắng của ta trên 
đường đời. 

Tuy nhiên ở thời buổi này, chỉ có tính tiết kiệm thôi thì chưa 
đủ để làm giàu được. 

Những người đã lựa ngành kinh doanh mà muốn làm giàu 
tất phải biết rằng theo cách thức đánh thuế hiện nay(1), nếu 
chỉ: nhịn tiêu pha thôi thì không thịnh vượng được. Cũng 
may còn những cách khác để cải thiện “lối sống” và tình 
thế của ta. 

Muốn cho một số vốn nhỏ lớn dần lên thì phải lựa những 
hoạt động có thể phát triển được. 

Thanh niên nào muốn làm ăn, có thể lựa những hoạt động 
đó trong kĩ nghệ, trong ngành bán buôn và bán lẻ. Nhưng 
muốn thành công trong những ngành đó thì phải để dành 
một phần lớn số lời của mình. Phải có tài gây vốn và phát 
triển tài chính. Vì vậy, nền tảng là sự tiết kiệm. 


Theo tôi nhận xét, năm người không có được một người biết 
tiết kiệm. Mà trong số những người biết tiết kiệm đó, nhiều 
kẻ chỉ nhắm mục đích tích cốc phòng cơ, thành thử rốt cuộc 
chỉ còn một. số rất ít là biết tiết kiệm để gây vốn, để đầu tư. 
Rất nhiều người lo sợ những lúc đau ốm, mất việc, gặp tai 
nạn, hoặc chết yểu. Họ dành dụm một số tiền, khi thấy đủ 
để bảo đảm sự an toàn rồi thì thôi, không chịu gắng sức 
nữa. 

Rất hiếm người biết tiết kiệm với mục đích gây vốn làm ăn, 
sớm tập được nhiều thói tốt tùy chủ đích của họ. 

Họ biết coi thời giờ là tiền bạc. Một mặt họ tiết kiệm tiền 
bạc, một mặt họ được lợi thời giờ. Họ làm luôn tay chứ 
không chịu ngồi không.HễỄ có công việc làm là họ làm hoài 
làm huỷ, hết việc rồi mới chịu nghỉ. 

Y như một sinh viên chăm chỉ, học bài cho tới thuộc lòng 
mới thôi. Y như một nhà nông siêng năng, tham công tiếc 
việc, mờ mờ sáng ra đồng gặt, tới xẩm tối mới chịu về. Khi 
công việc làm ăn phát đạt, họ hăng say làm việc, mà khi 
công việc phát đạt thì họ làm việc còn gắt hơn nữa. 

Hạng người đó rất ít, trái lại hạng người dưới đây mới nhiều. 
Hạng này tuyên bố rằng xã hội phải nuôi họ. Lạ chưa! Xã 
hội có thiếu nợ họ gì đâu. Trái lại chứ, chính họ mang nợ xã 
hội vì xã hội nuôi họ chứ. Khi công việc phát đạt thì họ làm 
việc bốn giờ một ngày thôi vì cần phải làm mới có ăn; mà 
khi công việc không phát đạt thì họ cũng chỉ làm bốn giờ 
một ngày thôi vì không ai có cách nào bắt họ làm trên số 
giờ đó được. Họ sống thanh thản nhàn nhã như vậy. 

Phần lớn số thuế thu trong nước là nhờ số tiết kiệm đem 


đầu: tư, nghĩa là nhờ số lời của kĩ nghệ. Có công nhất với sự 
phú cường của quốc gia là hạng người biết tiết kiệm rồi đầu 
tư số vốn của mình. Tự nhiên là hạng người đó phải đóng 
nhiều thuế để cho bộ máy chính quyền chạy được vì họ 
giàu có. 

Không nên phàn nàn cho họ vì họ phải trả nhiều thuế. Mà 
họ cũng không muốn ai phàn nàn cho họ. Chính vì phải 
đóng thuế nặng mà khả năng của họ tăng lên để làm ăn 
cho có hiệu năng hơn. Những người như vậy bình thản, 
không ngại một chính sách thuế má nào của một chính thể 
nào cả, họ chỉ bất bình với một chính sách không cho họ cái 
quyền làm việc thôi. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 10 
BIẾT CÁCH BÁN 


Trong ngành thương mại, đức cần nhất là phải biết bán. 
Thanh niên nào muốn thành công thì phải gắng luyện đức 
đó, nếu không thì kẻ khác sẽ thắng mà giật giải mất. 

Người bán giỏi không phải là người bán được nhiều lãi nhất. 
Thanh niên nào mới tập sự bán hàng thì nếu gặp cơ hội, họ 
không ngại gì tăng giá cho thật cao để thu một số lãi quá 
đáng. Chính sách thiển cận đó rất tai hại cho sự thành công 
lâu dài. 

Hồi xưa vài triết gia cho sự buôn bán là một hành động 
“bóc lột” theo cái nghĩa xấu xa nhất của tiếng này. Lí lẽ họ 
đưa ra thật là giản dị. Họ bảo: nhà buôn mua một vật theo 
đúng giá của nó, mà bán với giá cao hơn thì tội gian trá 
càng nặng; và kẻ nào càng gian trá, nói thách, nói dối thì 
càng mau thành công trong nghề con buôn! 

Hồi xưa người ta phán đoán lầm lẫn như vậy là vì không 
biết những luật kinh tế. Giá thực của một món hàng là giá 
vốn của nó cộng với phí tổn để đem nó tới thị trường. Nói 
cách khác là số lãi khi bán chỉ là để bù cái công người bán 
tìm kiếm và cung cấp món. hàng cho ta. 

Do kinh nghiệm chúng ta thấy rằng bán hàng mà cần một 


số lãi quá đáng thì không phải là một chính sách hay, rốt 
cuộc không có lời. Chính sách đó không phải là chính sách 
buôn bán lớn. 

Bán rẻ lãi ít, mà bán được nhiều vẫn là khôn hơn. Dù buôn 
một ít món xa xỉ, đắt tiền hoặc buôn nhiều món rẻ: tiền thì 
cũng vậy, cần sao là bán cho được. Muốn vậy cần biết nghệ 
thuật bán. Nghệ thuật đó không phải là thuật gian trá, lừa 
gạt khách hàng như các triết gia tưởng lầm, mà là khả năng 
thuyết phục. 

Tài bán hàng cần những đức gì? Cân một sự phối hợp lí 
tưởng của hai đức có vẻ như trái ngược nhau này: sức mạnh 
của cá tính và khả năng tưởng tượng giúp ta hiểu tâm lí 
người khác. 

Có hai cái cực đoan đưa tới thất bại; chỉ có sự dung hòa là 
đưa tới thành công. 

Cực đoan thứ nhất có thể gọi là “cực đoan về cá tính”. Cá 
tính là cái gì tế nhị, không định nghĩa được, nó làm cho ta 
gây được ấn tượng ở người khác, khiến người khác chú ý tới 
ta. Cá tính cần thiết cho nghệ thuật bán hàng; nhưng nếu 
nó phát triển mạnh quá thì có thể thành một tật xấu. Người 
bán hàng mà có tật đó, khi đã có một ý kiến về một sự vật 
nào rồi thì muốn người khác phải theo quan niệm của mình, 
chỉ lo đưa lí lẽ của mình ra mà: không tìm hiểu quan điểm 
của người mua. Thiếu sự thông cảm giữa người mua người 
bán thì không bán được món hàng. 

Cực đoan thứ nhì là tính thụ động của người bán. Người bán 
khá mềm mỏng, uyển chuyển để theo dõi được những biến 
chuyển trong tâm hồn người mua, nhưng bị thụ động, mất 


sự tự do hoạt. động. Khi bênh vực món hàng thì tỏ ra khúm 
núm. Thái độ đó rất tai hại. Và khi người mua muốn lảng thì 
người bán không biết khéo léo đánh đổ sự do dự của khách 
hàng, quên mất cái nhiệm vụ chào mời thuyết phục của 
mình đi. 

Người ta đã bảo rằng người mua là chúa mà người bán là 
tôi; lời đó rất đúng, nhưng chúng ta nên nhớ rằng một bề 
tôi chính trực không khi nào có tinh thần tỉ tiện. 

Đó là những cái nguy hại của những thái độ cực đoan. 
Người bán hàng thành công hòa hợp được tài thuyết phục, 
cá tính của mình và nghệ thuật giao thiệp, tiếp xúc với 
khách hàng, y như người đi trên dây, khi nghiêng bên này, 
khi ngả bên kia để giữ được thăng bằng. Có lúc phải tỏ sức 
mạnh của mình, có lúc lại phải khéo léo, tế nhị. Phải cho cá 
tính của mình biểu hiện ra đủ để gây một ấn tượng cần 
thiết trong lòng khách hàng, rồi thì thôi, đừng đi quá. Phải 
nhận biết được cá tính của người mua để có thể. sẵn sàng 
hành động. 

Cũng như trong chiến tranh, thắng hay bại là do mười lãm 
phút cuối cùng. Nghệ thuật bán là làm cho khách hàng nẩy 
ý muốn mua. Mọi cử chỉ ngôn ngữ, hành động phải đưa tới 
kết cục đó. 

Người bán hàng tài giỏi biết nhận xét, phán đoán rất nhanh, 
có thể biết ngay được lúc nào là lúc kết thúc mà đưa ra lí lẽ 
cuối cùng để thuyết phục. Thiếu tài mẫn cảm đó thì việc sẽ 
thất bại. 

Một người bán hàng thờ ơ thường giống một người chơi 
quần: vợt có những tài tình nhưng luôn luôn bỏ dở cuộc. 


Nhưng tật đó dễ sửa. Người nào chịu luyện tư cách, đức tự 
tin, mà lại biết chú trọng tới thực tế thì có thể trở nên giỏi 
trong nghề bán hàng. Mà luyện tập như vậy chẳng tốn kém 
gì cả. 

Muốn tiến lên một địa vị cao, có nhiều danh vọng trong 
nghề bán hàng thì nên khởi sự bằng nghề bán bảo hiểm 
sinh mạng (tôi bắt đầu bằng nghề đó). Công việc này mệt 
nhọc, nhưng người nào chịu làm thì sẽ có nhiều phương tiện 
để lên một địa vị cao hơn, lương bổng nhiều hơn và hợp với 
thị hiếu của mình hơn. 

Bán hàng là một nghề mạo hiểm khá thích thú. Phải có cao 
vọng mới thích làm nghề đó vì thương mại là nghệ thuật thứ 
nhì đã làm cho nhân loại văn minh. Nó không phải là nghệ 
thuật thứ nhất vì trong số những người thỏa mãn được nhu 
cầu của nhân. loại, có công đầu là những nhà sản xuất dùng 
hai bàn tay mà tạo các sản phẩm, và những nhà sáng tạo 
đã giúp chúng ta có đồ dùng làm việc. 

Nhưng sau những nhà sáng tạo và sản xuất mở đường cho 
văn minh, phải kể tới các thương nhân. Chính hạng này 
xông pha vào các miền hẻo lánh để đổi chác vật dụng mà 
làm cho cá nhân và các dân tộc gần gũi nhau lại. 

Dân ở Tyr hồi xưa bán lụa và các hóa vật phương Đông để 
đổi lấy thiếc của Anh trên các thị trường Tyr và Alexandrie; 
những nhà buôn đem đổi các sản phẩm văn minh Địa Trung 
Hải để lấy da thú và hổ phách ở miền biển Baltique; những 
người tổ chức con đường thương đội (tức con đường chở 
lụa) từ Trung Hoa tới Tây Âu; những nhà mạo hiểm trên biển 
ở châu Mỹ hoặc ở phương Đông, những thương nhân gan dạ 


ở Canađa, và những nhà buôn giao thiệp với họ ở Luân Đôn, 
tất cả những người đó đều là tổ tiên của người người bán 
hàng ngày nay. Nhờ họ mà sức sản xuất tăng lên và có lợi vì 
họ có công lưu thông, trao đổi hàng hóa từ miền này tới 
miền khác, xứ này qua xứ khác. 

Dân các xứ đó sản xuất bằng trí óc và tay chân. Và dùng 
thương nhân làm trung gian; những người này đem trí óc ra 
mà tìm cách cung cấp cho mỗi miền, mỗi xứ những sản vật 
của miền khác, xứ khác. 

Các nhà sản xuất tạo nên được một dân tộc, một nền văn 
minh nhưng sự thành công, địa vị của dân tộc đó, nền văn 
minh đó tuỳ thuộc tài năng của hạng thương nhân trong 
nước. 

Vậy thanh niên nào tiến vào con đường thương mại có thể 
tự hào là phụng sự đắc lực cho nhân loại được. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 11 
TẬP NÓI TRƯỚC CÔNG CHÚNG 


Người nào muốn thành công trong ngành kinh doanh phải 
tập nói trước công chúng. 

Trong khu vực thương mại, không bắt buộc phải biết hai 
sinh ngữ, nhưng nói được hai sinh ngữ thì có lợi vô cùng. 
Người nào không diễn đạt được ý của mình một cách sáng 
sủa và tự tin thì cũng không khác gì một lực sĩ đi đôi giày cũ 
rách mà tiến lên đường đua trong sân vận động. Bị thiệt 
thòi nhiều lắm. Mà có gì bắt họ chịu thiệt thòi như vậy đâu. 
Do kinh nghiệm nhiều năm, tôi nhận thấy rằng trai hay gái 
hễ chịu khó thì ai cũng có thể tập nói một ngoại ngữ được. 
Có bốn cách nói trước công chúng: 

Cách thứ nhất là đọc diễn văn. 

Churchill có thể làm gương cho ta về cách đó. Có lần tôi hỏi 
ông về nghệ thuật nói trước công chúng. 

Ông cười, đáp: - “Cần một cặp kính và một cây viết máy 
tốt”. Ông không nói đùa đâu. Mặc dầu ông đã chứng tỏ rằng 
ông có thể ứng khẩu được, nhưng hễ có một bản nháp bài 
diễn văn ở trong tay ông vẫn thấy ung dung hơn. Giọng đọc 
lúc cao lúc thấp tuỳ đoạn, nhất định làm cho thính giả phải 
chú ý. 


Cách thứ nhì là học thuộc lòng diễn văn. Ít người theo được 
cách này; khi muốn nói trước công chúng ta đừng nên quá 
tin ở trí nhớ của ta, nhất là khi bài diễn văn khá: dài. 
Churchill đã có kinh nghiệm bản thân, có thể xác nhận giá 
trị của lời khuyên đó. Cách đây khoảng năm chục năm, có 
lần ông cao hứng bỏ lối thông thường của ông đi - lối cầm 
giấy mà đọc - dại dột học thuộc lòng bài diễn văn về một 
đạo luật quan trọng để. trình bày trong Quốc hội. 

Nửa chừng ông “bí”, quên bằng đi mất, đứng thừ mặt ra. 
Ông gắng sức ghê gớm để nhớ lại, rồi đành chịu, cúi đầu 
chào, và xin lỗi: “Tôi đa tạ chư vị đã tỏ lòng đại lượng với 
tôi”. Sau đó ông đi về chỗ trong những tiến hoan hô tỏ cảm 
tình; vài phút sau ông rời phòng nhóm. 

Bạn trẻ nào muốn làm bảnh hãy suy nghĩ về chuyện đó là 
tự rút ra một bài học. Nhưng như vậy có phải là cứ đọc diễn 
văn thì tránh được tất cả những rủi ro, bất như ý không? 
Không. Đọc diễn văn là cách khó nhất đấy. Muốn thành 
công rực rỡ như Churchill, phải là bực thầy, làm chủ được 
giọng nói, và câu văn của mình. Muốn cho diễn văn tạm 
nghe được, phải tập hoài tập huỷ - nên tập trong phòng 
riêng - nếu không, diễn văn sẽ nhạt nhẽếo, nặng nề. 

Cách thứ ba là suy nghĩ trước về diễn văn. 

Cách này không phải là cách ứng khẩu. Phải suy nghĩ nhiều 
về đầu đề rồi lên diễn đàn để cho lời nói tự nhiên phát ra. 
Tôi khuyên bạn nên dùng cách đó. 

Loyd George là bực thầy trong trường hợp này. Ông suy 
nghĩ rất kĩ về điều ông định nói, rồi một khi đứng trước mặt 
cử tọa, tiếp xúc về tinh thần với cử tọa rồi, ông tin vào ma 


lực của nguồn cảm hứng của ông mà chỉnh phục thính giả. 
Mặc dầu vậy, bài diễn văn hay nhất của ông mà tôi được 
nghe không phải là một bài ông đã sửa soạn trước. Tới phút 
chót, ông quyết định bỏ bài đã sửa soạn trước. Tôi còn nhớ, 
ngày đó là ngày tôi đưa ông đi thanh tra các đội binh 
Canađa trong thế chiến thứ nhất. Những đội binh đó phàn 
nàn về một vài điều và tôi mời ông tới để giải thích cho họ. 
Trong khi ngồi xe ca, ông suy nghĩ về những điều ông sẽ nói 
với họ, nhưng khi gần tới trại, ông thấy những người lính 
Canađa đi tới chỗ duyệt binh ở trên sân đất; nhận ra ông, 
họ hoan hô ông nhiệt liệt. Những lời hoan hồ tự đáy lòng 
phát ra đó khác xa những lời hoan hô ầm ï trong những 
cuộc họp chính trị. Ông rất cảm động và khi ông ngỏ lời với 
họ, ông bỏ hết những ý ông đã nghĩ trong khi ngồi xe mà 
hoàn toàn ứng khẩu ra cả. Tôi ít khi được nghe một bài diễn 
văn cao nhã, hăng hái và truyền cảm như vậy. 

Diễn văn đó thật là cuốn hút người nghe, nhưng nếu không 
phải là bực thầy thì khó mà thành công được như ông. 

Tôi cần phải nhắc bạn trẻ nhớ rõ điều đó, mỗi khi muốn cao 
hứng dùng cách thứ tư là ứng khẩu trước công chúng. 

Mặc dầu lối này thường thành công, nhưng phải công nhận 
nó cũng nguy hiểm đấy. Nói dăm ba câu chúc tụng sau một 
bữa tiệc, khi không có các phóng viên báo chí ở chung 
quanh thì rất nên dùng nó; nhưng trong những trường hợp 
trang nghiêm, nó có thể gây nhiều sự rắc rối, bực mình lắm. 
John Wilkes, nhà cải cách mà không tin ở công cuộc cải 
cách, đã khuyên nhà hùng biện: “Cứ liều lĩnh hết mức đi, cứ 
vui vẻ cực kì đi, nghĩ tới cái gì cứ nói ra hết đi”. 


Tôi khuyên bạn đừng nên theo đúng lời đó. Trong một bài 
diễn văn, dùng lối đó có thể là dễ độc đáo đấy, nhưng khó 
mà được hoan nghênh lắm. 

Tuy nhiên, xét kỹ, lời của Wilkes có một phần rất đúng. Tôi 
nhận thấy rằng nhiều người, trong lúc chuyện phiếm thì lời 
lẽ rất tự nhiên trôi chảy, nhưng khi nói trước công chúng thì 
rất ngượng ngập. Ngược lại, nhiều nhà hùng biện được thính 
giả hoan nghênh nhưng viết văn lại rất nhạt nhẽo, chẳng ai 
buồn đọc. Một người có thể lanh lợi, lém lỉnh, có nhẫn điện 
mạnh, nẩy ra nhiều ý lạ, nhưng lại không thể thành một 
nhà văn có tài. 

Hồi tôi còn trẻ, Loyd George là nhà hùng biện nổi danh, hơn 
hẳng những người khác. Ông ta như cảm được quần chúng, 
làm cho lòng mọi người bừng bừng lên. Vậy mà ông không 
bao giờ thành công lớn khi cầm bút. Một bộ óc vĩ đại, một 
trí tưởng tượng dồi dào, một tài hùng biện - những cái đó 
chưa đủ để thành một nhà văn. Viết văn cần có một thiên 
tư riêng. 

Nghệ thuật nói chỉ cần tạo ảnh hưởng cấp thời trong một 
lúc thôi; nghệ thuật viết cần một cách luyện tập khác. 

Nói trước công chúng là hành động. Nhà hùng biện là một 
người đóng trò. Bí quyết để thành công là dò đoán được tâm 
lí quần chúng. 

Tôi không muốn bảo rằng như vậy bạn không nên thành 
thực. Trên sân khấu, khi đóng trò mà đào kép không thành 
thực thì khán giả không hoan nghênh. 

Trên diễn đàn cũng vậy. Diễn giải phải thành thực. Phải tin 
những điều mình nói. Phải gợi những cảm xúc của thính giả. 


Điều nào mình đã tin là phải, mà lại còn cảm thấy rằng nó 
phải, thì nó mới có đủ sức mạnh lôi cuốn thính giả. 

Và bây giờ tôi xin khuyên bạn vài điều thực tế. 

Câu thứ nhất bài diễn văn của bạn phải như một luồng điện 
làm thính giả chú ý tới liền. 

Đừng có những cử động vô ích, làm thính giả bực mình, cứ 
ngồi yên, đứng yên. Có làm cử động nào thì cử động đó phải 
tự nhiên. Đừng nhìn trong gương ở nhà mà tập trước các cử 
động. 

Ráng thắng được những chứng giật gân của bạn đi. Ráng 
diệt chúng cho kỳ hết. 

Đừng đưa mắt láo liêng nhìn hết chỗ này chỗ nọ trong 
phòng. Tốt hơn hết, nên lựa một thính giả nào đó như nói 
riêng với người đó. 

Tôi đã theo cách ấy trong cuộc vận động ứng cử của tôi và 
tôi thấy có kết quả tốt. Thính giả mà tôi lựa cũng chăm chú 
nhìn vào mắt tôi, và tôi có cảm tưởng rằng tôi có tài thuyết 
phục quyến rũ được người đó. Cuối bài diễn văn, ông ta là 
người vỗ tay lâu nhất. 

Hôm sau, trong khi vận động cử tri, tôi gặp ông ta ngồi ở 
bực cửa nhà ông ta. Tôi ráng thuyết phục nhưng thất vọng 
vì không làm cho ông ta cảm động được như trước. Bà vợ 
ông ở trong nhà bước ra, niềm nở tiếp đãi tôi và bảo: 

“Ông nhà tôi điếc đấy, xin ông thứ lỗi cho”. 

Thế là lòng tự cao tự đại của tôi hôm trước tiêu tan. Mặc 
dầu vậy bạn nên nghe theo lời khuyên của tôi, bạn nên 
nhìn thẳng vào mặt một thính giả trong khi diễn thuyết. 
Phải sửa soạn bài diễn văn ra sao? Mỗi người có một cách 


riêng. Tôi xin chỉ ra dưới đây một cách mà tôi thấy có nhiều 
hiệu quả nhất. 

Chỉ nên tin ở sự làm việc, cương quyết làm việc thôi. Suy 
nghĩ cho kĩ về mỗi câu trong bài diễn văn. Sắp đặt các ý rồi 
ghi trên giấy những điểm chính mà bạn sẽ đem ra trình bày. 
Nếu lí luận của bạn không sáng sủa, đưa tới một kết luận 
hiển nhiên, không thể khác được thì bạn đừng nên hi vọng 
thuyết phục được công chúng. 

Khi đã sửa soạn kĩ bài diễn văn như vậy rồi, khi đã ghi bằng 
chữ lớn, dễ đọc những ý chính, sâu sắc nhưng vắn tắt rồi, 
bạn dùng cái sườn đó làm cơ sở để tập diễn thử ở nhà. Nhớ 
kĩ, chỉ nên dùng nó làm cơ sở thôi, nghĩa là để tới khi lên 
diễn đàn thì tùy hứng mà diễn thành câu, chứ đừng nghĩ 
trước mỗi câu. Diễn văn của bạn nên uyển chuyển để tuỳ 
cơ ứng biến và có thể trả lời thính giả được khi họ phản đối. 
Tất nhiên, câu ứng khẩu không phải là câu đúng ngữ pháp 
nhất, hay nhất, nhưng chắc chắn là nó sinh động nhất. Mà 
chính những câu sinh động, chớ không phải những câu khô 
cứng, đúc sẵn, mới làm thính giả cảm động để tiếp nhận ý 
kiến của mình. 

Một bài diễn văn mà lời cực trau chuốt, trừ phi là do một 
bực thầy viết ra, đã chết khô ngay trước khi đem ra đọc. 
Tuy nhiên, phải học thuộc vài đoạn trong diễn văn, chẳng 
hạn đoạn mở và đoạn kết. Mở đầu bài diễn văn ta phải làm 
cho thính giả chú ý tới ta liền, và cuối bài ta phải làm cho 
họ tán đồng ý kiến của ta. 

Cho nên đoạn mở và đoạn kết phải nói cho lớn tiếng, văn 
phải có khí lực. Như vậy tôi không muốn bảo rằng đoạn 


giữa không quan trọng gì đâu. Nếu những tí lẽ ta trình bày ở 
đoạn giữa không vững thì đoạn mở có hay, đoạn kết có 
khéo cũng là vô ích. 

Trừ phi đầu đề cho phép, bạn đừng nên kể một cố sự làm 
vui tai thính giả. Thuật đó không chắc có kết quả đâu. 
Nhưng nếu có cơ hội để xen vào một lời hóm hỉnh thì đừng 
nên bỏ lỡ, miễn là đừng có cái giọng khôi hài. Nếu đầu đề 
không quá nghiêm trang thì nên có giọng nhẹ nhàng vui vẻ. 
Ngay cả những vấn đề rất nghiêm trang, mà trình bày một 
cách hơi nhẹ nhàng thì nhiều khi cũng có lợi. 

Đừng nên trừu tượng quá. Khi bạn thấy mình muốn sắp bay 
bổng lên chín từng mây tư tưởng, thì bạn nên nhớ trở về 
mặt đất, bám chắc lấy nó: dùng những thí dụ, tốt nhất là 
trong đời sống hằng ngày, để so sánh, minh chứng cho lí lễ 
của bạn. Cho thính giả được vui! 

Khéo giữ được sự chú ý của thính giả như vậy, chưa nhất 
định là thuyết phục được họ đâu. Muốn thuyết phục họ thì 
lời lẽ của bạn phải thành thực, thẳng thắn. 

Muốn lựa cách nào thì lựa, một thanh niên tập nói trước 
công chúng không thể nào thành công được nếu không chịu 
tốn công, kiên nhẫn luyện hoài cho tới thành thục. Một ông 
bạn tôi khi mới ra kinh doanh, có thói quen dự tất cả các 
buổi hội họp của ban quản lí, của các cổ đông, của các 
chính khách, với mỗi một mục đích là để có cơ hội nói trước 
công chúng. Thói quen đó rất tốt. “Phải rèn rồi mới thành 
thợ rèn”. Phải nói rồi mới thành diễn giả, mới biết cách 
thuyết phục người khác cho họ theo mình. 

Nhưng, xin bạn coi chừng, nói khéo, nói dễ dàng không có 


nghĩa là nói tràng giang đại hải đấy nhé. Tránh cái thói nói 
huyên thuyên. Dù tầm thường tới mấy, người nào cũng ham 
được diễn thuyết lắm và khi có cơ hội thì nói thả cửa, chẳng 
cần để ai nghe cả, chỉ để mình nghe lấy lời mình thôi cũng 
thú rồi. 

Và lúc đó con người cao quý tới mấy cũng làm cho công 
chúng chịu không nổi. Hạng người đó cần biết điều mình nói 
có lợi cho người khác không; họ nói, nói hoài nói huỷ, nói 
thật lâu, đã nói rồi, còn nói lại nữa. 

Trong đời tư, chúng ta có thể tránh hạng đó được; nhưng 
trong đời công, đành phải nhẫn nhục chịu đựng họ vì họ có 
cái tài đặc biệt để được bầu làm chủ tịch các cuộc hội họp. 
Coi chừng đấy, các bạn trẻ. Đừng noi cái gương già miệng 
của họ. Bạn sẽ tránh được tật đó nếu trước khi bước lên diễn 
đàn, bạn nhớ mệnh lệnh có từ lâu đời này: 

“Đứng lên! Nói! Im!” 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 12 
CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC 


Thành công có đem lại hạnh phúc không? 

Nhất định là tự nó, nó không tạo được hạnh phúc. Tất cả 
đều tùy cách ta dùng nó. Thành công thì có quyền thế. Mà 
có khéo dùng quyền thế thì mới tìm được hạnh phúc. 

Nhiều người lặp đi lặp lại câu ngạn ngữ: “Quyền thế làm 
hỏng con người” mà không chịu ngưng lại để suy nghĩ xem 
câu đó: có lí không? Tôi cho nó là hoàn toàn vô lí. Một người 
thỏa mãn vì thực hiện được cao vọng của mình với một 
người thất bại thì ai có nhiều phần dễ bị hư hỏng hơn? 

Sự hư hỏng thối tha, tàn nhẫn thường thấy ở những kẻ ghét 
xã hội và ghét cả chính mình. 

Tất nhiên tôi không chối cãi rằng con người thành công 
không bao giờ bị quyền thế quyến rũ. Bị nó quyến rũ nhiều 
cho nên lại càng phải coi chừng, chú ý tới cách mình đối đãi 
với những người ở dưới quyền mình để đừng ngăn trở 
những thiên tư của họ, làm mất cá tính của họ, đừng làm 
cho họ biến thành hạng tôi đòi, hạng múa rối để mình giật 
dây. 

Quyền uy của mình đối với người nào đó càng lớn thì mình 
lại càng phải tránh những điều có thể làm thương tổn lòng 


tự ái của họ; nếu không thì là mắc một tội nặng lắm, (đã có 
lần tôi mắc tội đó). 

Nhưng xét chung, tôi có thể nói chắc chắn rằng những 
người thành công ít hư hỏng hơn những người thất bại. Họ ít 
có lí do để. làm hại ai và có nhiều lí do để làm điều thiện. 
Một người thành công mà muốn sung sướng cần theo ba 
đức này: “công bằng, thương người và khiêm tốn”. 

Đức thứ nhất buộc ta phải lương thiện trong công việc làm 
ăn hoặc trong hoạt động chính trị, phải tự nhiên có lòng 
muốn công bằng, yêu sự công bằng và nhất định thực hành 
các giao kèo, hiệp ước một cách đứng đắn, đúng từng chữ 
và đúng cả với tinh thần nữa. 

Rất nhiều người tin rằng những người thành công đều là 
bọn vô lương tâm, vô sở bất vi. Lời đó chỉ là một nhận xét 
VU VơƠ. 

Sự thành công không đủ chứng thực một cách chắc chắn 
giá trị đạo đức của con người, nhưng ít nhất nó cũng là một 
hòn đá thử vàng. Sở dĩ cho rằng vi phú bất nhân là vì người 
ta không xét sự thực, vội tin ý kiến của bọn thù địch những 
người thành công. Chỉ những người hợp tác với một người 
thành công mới biết rõ, phán xét đúng được người đó. Nếu 
họ khen người đó thì có lẽ là sự thực không tệ lắm đâu. 

Trái lại, người thất bại luôn luôn chắc chắn rằng đã chiếm 
được cảm tình của những người đã thắng mình vì mình 
không còn ngăn cản con đường của họ nữa mà sự thất bại 
của mình chính là một bằng chứng cho thành công của họ. 
Đức thứ nhì, lòng thương người, đôi khi có vẻ như ngược lại 
với đức tính thứ nhất. Thực ra không phải vậy. 


Có biết thương người thì mới có thể thực công bằng được. 
Một vị thẩm phán có lương tâm thì khi xử tội phải dùng tình 
thương xét từng trường hợp cá nhân một cho luật pháp bớt 
nghiêm khắc đi. Lòng thương người có thể giúp cho sự công 
bằng, nhưng cũng có thể biến thành nhu nhược mù quáng. 
Vậy trước khi dùng nó phải nhận định cho đúng xu hướng 
của mình đã, nếu mình vốn nhu nhược thì nên hãm bớt nó 
lại. 

Nhưng có lẽ chẳng cần thận trọng như vậy vì loài người ít ai 
có sẵn tình thương lắm; phải luyện tập nó mới có được. Mà 
người thành công chắc chắn là người dễ luyện được nó hơn 
hết; vì khi bắt đầu kinh doanh, người đó đã chịu nhiều nỗi 
đau lòng, tàn nhẫn, bất công của kẻ khác, cho nên tự nhiên 
có cảm tình với những kẻ bị hắt hủi, chà đạp. Người đó lại 
biết rằng trong cái nghề của mình, biết đâu chừng chẳng có 
ngày cần được người khác cảm thông với mình mà xét một 
tình thế nào đó bằng một chút thương tình. 

Có lẽ Shakespeare không nghĩ như tôi khi ông viết: “Lòng 
thương người gây được ân sủng cho người phân phát nó 
cũng như cho người được nhận nó”. Nhưng dù sao, lời của 
ông cũng rất đúng. Hễ thương người thì sẽ được người 
thương lại. 

Nhưng ta thử xét xem thế nào là lòng thương người? Có 
lòng thương người không phải chỉ là muốn dừng lại, đừng 
quá lợi dụng thắng thế của mình. Nó còn phải cao hơn, rộng 
hơn như vậy. Nó là một tình cảm âu yếm xuất phát từ một 
tình cảnh chua chát, cũng như một bông hoa mọc trong 
một kẽ đá. Nó là tấm lòng cảm bội thâm thiết đối với một 


trật tự trong vũ trụ, và muốn làm một việc gì để cải thiện 
trật tự đó, và khi hành động như vậy, ta được hưởng một 
hạnh phúc thật trong sạch. 

Trong tình thương người còn có lòng đại lượng và bác ái. 
Một người giàu không thiếu gì cách để tỏ lòng biết ơn của 
mình vì đã nhận được nhiều ân trạch của xã hội. Trên con 
đường đi tìm hạnh phúc, người đó không nên bỏ lỡ một cơ 
hội nào cả để giúp những người khác cũng đạt được hạnh 
phúc như mình. 

Đức khiêm tốn là đức khó tập nhất. Hình như có cái gì neo 
chắc trong bản tính nhà kinh doanh và chống lại với đức đó. 
Trong công việc làm ăn, cơ hồ như vì phải chiến đấu, phải 
can đảm, phải chinh phục mà nhà kinh doanh dễ hóa ra 
ngạo mạn. 

Chính tôi không dám nhận rằng tôi khiêm tốn; nhưng tôi có 
thể thú thực với bạn rằng khi tập có được ít nhiều cái đức 
đó, tôi thấy nó là nguồn gốc của hạnh phúc. Có nhiều thí dụ 
chứng minh rằng sự thành công và khiêm tốn không phải là 
không dung hợp được nhau. Sở dĩ nó khó dung hợp nhau 
được là vì “sự luôn luôn thoát khỏi mình” để tự nhận xét 
mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào, y như có một cái “ta” 
đứng trước mặt ta mà nhìn ta, sự đó cơ hồ không thể có 
được; mặc dầu những người có cao vọng và tài đức thường 
thực hiện được. 

Sau nhiều năm chỉ huy, ai mà chẳng có những thái độ độc 
đoán, điều đó rất dễ hiểu. Nhưng không nên mù quáng, phải 
nhận rằng mình có tật đó và phải ráng tránh nó. Có lúc ráng 
sức mà thất bại đấy, nhưng đừng bao giờ bỏ cuộc chiến đấu 


với bản thân. 

Có một hình thức khiêm tốn mà con người đã thành công 
phải tập luyện: họ phải tránh cái thói gièm pha, coi thường 
bọn trẻ nối gót mình. 

Tính tự phụ không thể tin ở những mầm non, không cho cơ 
hội thuận tiện để phát triển tài năng của họ là một thói xấu 
không tha thứ được: nó chỉ là một hình thức của lòng đố kị. 
Một người có tật đó thì không thể nào sung sướng vì tính 
ghen ghét là thói xấu tàn nhẫn nhất, làm cho ta đau khổ 
nhất. 

Sự khiêm tốn cần thiết cho hạnh phúc. 

Ngay những người thành công rực rỡ nhất mà thiếu đức 
khiêm tốn thì cũng mất phẩm cách, uy thế và không thoải 
mái về tinh thần. Họ làm cho những tình cảm không đẹp 
của họ lan ra chung quanh họ, và trong một không khí như 
vậy, lòng yêu đời không còn nảy nở được nữa. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 13 
ĐỪNG BAO GIỜ NGHỈ 


Một người thấy người khác không ưa mình, đánh giá lầm 
mình. Đưa ra một đề nghị thì người ta vội gạt liền. Thấy có 
vẻ như không tìm được con đường của mình. Bị người khác 
rẻ rúng không quan tâm tới mình. Thế là xin thôi việc. 

Sự xin thôi việc đó có hại cho quyền lợi của chính họ và cho 
quyền lợi của hãng. Người đó nên cứ tiếp tục làm việc và 
tìm những cách khác để cho người trên chấp thuận ý kiến 
mình. Nếu xin thôi mà hãng không cho thôi cố giữ lại thì địa 
vị của người đó ở trong hãng đã chẳng tăng mà chỉ giảm. 
Nếu dọa hãng xin thôi việc mà người ta chẳng cần gì mình, 
cho nghỉ liền, thì thôi, hết tranh đấu. 

Cho nên tôi nói thẳng với bạn rằng: đừng bao giờ xin thôi 
việc. Phải đề phòng thái độ, tinh thần đưa tới một hành 
động như vậy. 

Nhưng rút lui, không làm ăn nữa, lại là một thái độ khác 
hẳn thái độ trên. Người nào đã thành công rồi, cũng phải 
nghĩ tới cái lúc có thể sẽ phải rút lui. 

Lời đó có vẻ như một lời khuyên ngoài miệng nhưng nó 
đáng theo đấy. Khi một xí nghiêp đã thịnh vượng và phát 
triển thì người ta nên nhường chỗ cho bạn trẻ. Nếu người 


già cứ ngăn cản bước tiến của bọn trẻ thì xí nghiệp không 
sao phát triển được. 

Tôi đồng ý với Bacon về lời nhận xét này của ông: “Người 
già chống đối lại nhiều cái quá, thận trọng quá, hỏi ý kiến 
nhiều quá, ít chịu mạo hiểm quá, đôi ý mau quá và rất ít khi 
điều khiển công việc tới cùng, mới thấy hơi thành công là 
đã thỏa mãn rồi”. 

Cho nên họ nên rút lui trước khi tỉnh thần suy nhược của họ 
làm hại cho công việc họ đã thực hiện được trong những 
năm tuổi trẻ. 

Rút lui không phải là một cách tự phạt mình đâu, không 
phải là nhút nhát không dám chiến đấu, như con đà điểu rúc 
đầu vào cánh để khỏi nhìn thấy tai nạn, mà là một hành 
động khôn ngoan vì mình biết nhận rằng phải nhường bước 
cho bọn trẻ. 

Nhưng không phải chỉ vì nghĩ tới cái lợi của bạn trẻ mà tôi 
khuyên các nhà kinh doanh đã thành công nên rút lui. Chính 
còn vì cái lợi của các nhà kinh doanh đó nữa. Không nên 
mong mỏi thành công hoài trong một lĩnh vực, vì hễ thành 
công hoài, không phải chiến đấu nữa thì chúng ta không 
còn hăng hái như buổi đầu nữa. 

Thật là khó mà thuyết phục được một con người đã thành 
công chịu nghe lời đó. Họ càng thành công nhiều thì lại càng 
khó thuyết phục. Họ tự nhủ: “Không có lí gì mà đương 
thành công lại rút lui, không có lí gì mà sau này không 
thành công như hồi trước”. 

Ai cũng muốn bám lấy những cách làm việc cũ; xu hướng 
đó là tự nhiên, rất dễ hiểu. Có gì đâu, trước làm ra sao thì 


lại cứ tiếp tục như vậy, làm lại hoài như vậy. Của cải, quyền 
thế trên đời, cứ tha hồ mà chiếm, và muốn chiếm thêm mỗi 
ngày một ít thì chỉ cân dùng những tài đức trước kia mình 
đã khó nhọc tập được nhưng bây giờ đã thành một thói 
quen, chẳng khó nhọc gì cả mà còn vui nữa! Nếu bỏ việc 
kiếm tiền đó đi, thì đời sẽ buồn biết mấy! Bọn thanh niên 
còn thành công thì có lí gì người già kinh nghiệm như mình 
lại thất bại được. 

Lí luận như vậy là sai. 

Trong một lĩnh vực, sự thành công hoài là điều rất hiếm. 
Người chỉ huy công việc có thể không còn tinh thần uyển 
chuyển như trước nữa, không nhận định được đúng đắn giá 
trị của các yếu: tố trong những điều kiện mới nữa. Sự thắng 
lợi đã thành một thói quen, không cần phải thực sự chiến 
đấu nữa, do đó trí óc nhụt đi. 

Nhưng xin bạn đừng hiểu lầm tôi. Khi tôi ân cần khuyên bạn 
nên rút khỏi công việc kinh doanh, tôi không có ý bảo phải 
bỏ đời sống hoạt động đi đâu. Trái lại, tôi muốn nói rằng 
bạn nên đổi công việc. Bạn nên lựa một lĩnh vực hoạt động 
khác trong đó bạn có thể tỏ rằng bạn còn đầy đủ khả năng. 
Vì sự thay đổi hoạt động làm ta trẻ lại. 

Tôi đã sống bốn đời sống khác nhau. Trước hết tôi ở trong 
ngành ngân hàng và gây dựng được nhiều công việc kinh 
doanh lớn về Koyd tài chính. Rồi tôi bước vào chính trường, 
giúp việc ông Loyd George. Ra khỏi chính trường, tôi sáng 
lập nhiều tờ báo. Sau cùng ngành hoạt động thứ tư của tôi, 
thời gian tuy ngắn ngủi, nhưng có liên quan tới lịch sử hiện 
đại: tôi làm Bộ trưởng trong Nội các Churchil, giữ việc sản 


xuất phi cơ. 

Lần cuối cùng đó, tôi làm cho chính phủ không phải với tư 
cách một chính khách. Trái lại, hồi đó tôi tuyệt nhiên không 
quan tâm gì tới chính trị cả. Những người cộng sự với tôi 
đều là những nhà kĩ nghệ; họ hợp tác với tôi chỉ để sản xuất 
phi cơ. 

Thời đó có nhiều phi công nhưng thiếu phi cơ. Sự sống còn 
của quốc gia tùy thuộc tài năng của chúng tôi có chế tạo 
được đủ phi cơ cho họ không. 

Chúng tôi không thể để cho các chính khách - dù họ quan 
trọng tới đâu - ngăn cản con đường của chúng tôi được. 
Chúng tôi xô họ ra. Chúng tôi phải nhảy đại xuống nước, cứ 
bắt tay vào việc. Nhờ vậy mà chúng tôi động viên được tức 
thì một số thợ cần thiết và tìm được đủ nguyên liệu, dụng 
cụ mặc dầu bị kẹt, bị cản trở. 

Đặc biệt là chúng tôi phải tranh đấu với vài ông lớn trong 
quân đội chưa hề dự một trận đánh nào, chẳng biết gì về 
thực trạng trên chiến trường cả mà điên khùng chống đối 
chúng tôi, làm cho công việc của chúng tôi thêm khó khăn. 
Chúng tôi bất chấp họ, nếu có thể được. Nếu họ chống cự 
thì chúng tôi tấn công lại một cách đích đáng. 

Mục đích duy nhất của chúng tôi là làm thỏa mãn những 
nhu cầu trên chiến trường, mà lúc đó trong xưởng chỉ còn có 
ít chiếc phi cơ. Thế mà chẳng bao lâu, số phi cơ chúng tôi 
sản xuất nhiều hơn số phi công được huấn luyện có thể 
hoặc muốn lái phi cơ ra mặt trận. 

Tóm lại chúng tôi có nhiều phi cơ hơn phi công. 

Tôi có vui không trong thời gian sống mãnh liệt với nghề thứ 


tư của tôi đó? Nhất định là vui rồi. Nhưng vài kẻ cộng tác bất 
lực trong bộ và những kẻ mồm mép biện hộ cho họ thì 
chẳng vui chút nào cả. 

Trong mỗi nghề của tôi, tôi đều được thỏa mãn và sung 
sướng thấy mình trẻ lại. Và hiện nay tôi đương kiếm một lĩnh 
vực hoạt động mới khác. 

Khi thay đổi hoạt động, khả năng của mình tăng tiến lên 
chứ không suy giảm đâu. Chúng ta lại bắt đầu một cuộc 
đua khác và dùng tài năng của mình vào những công việc 
khác để giải quyết những vấn đề mới. 

Tôi khuyên bạn dùng sức vào một công việc hoàn toàn mới, 
cần chiến đấu chứ không phải một công việc an nhàn. 

Vậy công việc bạn sẽ lựa phải là một công việc chủ yếu, 
kích thích ý thức trách nhiệm bắt bạn nghi ngờ, suy nghĩ, 
tính toán. Tóm lại nó có thể đem lại cho bạn thắng lợi mà 
cũng có thể gây tai hại, làm cho bạn suy sụp, nó bắt bạn 
phải để hết thì giờ, tâm trí vào nó. 

Chỉ nhờ cách đó mà ta có thể tránh được lời chê bai nghiêm 
khắc của Bacon khi ông nhận xét người già. Chắc chắn là 
nhờ cách đó mà ta khỏi buồn chán. 

Một sự thay đổi như vậy làm cho ta khoan khoái lắm; nhưng 
phải có trải qua rồi mới nhận thức đúng được cái lợi của nó. 
Người nào có nhiều tài năng, khi rút lui khỏi một ngành 
hoạt động rồi cũng có thể kiếm được một công việc khác 
hợp với cá tính của mình. Có người - trường hợp này hơi 
hiếm - nghiên cứu một môn khoa học hay nghệ thuật và 
thấy thích thú trong công việc đó. Nhưng đối với phần đông 
thì một nhiệm vụ công ích có lợi hơn cả. Điều đó cũng rất tự 


nhiên. Làm chính trị, lám báo, lãnh đạo một cơ quan từ 
thiện đều là những hoạt động cần một thứ kinh nghiệm như 
nhau mà thứ kinh nghiệm này là thứ nhà doanh nghiệp đã 
học được. 

Những người có được thứ kinh nghiệm và khả năng đó mà 
ra giúp nước thì thực có lợi cho quốc dân. Đời sống công 
cộng cần sự hợp tác của những người biết rõ cuộc sống sinh 
động. 

Tôi không có ý đề cao người già đâu. Mà giả sử tôi có ý đó 
thì bất kì ai cũng có thể dẫn lời này của Tiến sĩ Johnson để 
bắt tôi phải im lặng: “Không cần ai chứng thực cho tôi rằng 
hồi mười chín tuổi tôi thật sung sướng”. Người nào cho tuổi 
già là sung sướng tuyệt trần nên nhớ lại lời đó. 

Nhưng mặc dầu tuổi già có nhiều cái bất lợi thì ta vẫn có 
thể. làm cho nó nếu chẳng hóa vui thì cũng chịu được. Tất 
cả đều tùy cách ta bước vào cái tuổi đó ra sao. 

Không lí gì mà người già lại không tìm cách giúp ích người 
đồng thời của mình. Nhiều người già vẫn còn làm được 
những việc rất có lợi cho xã hội. ít nhất họ có ưu điểm là đã 
có ít nhiều kinh nghiệm về đời. 

Tôi không bảo rằng kinh nghiệm có thể thay được mọi cái 
khác trong đời sống. Có kinh nghiệm lại cần phải có ý muốn 
tiến cho kịp thời nữa. Một người đã thành công cách đây ba 
bốn chục năm không nhất định là còn thành công nữa. 
Những người đương tiếp tục kinh doanh hoặc muốn bỏ 
ngành cũ mà hướng qua một ngành hoạt động mới phải 
nhớ kĩ câu tôi vừa nói. 

Chúng ta đều tiếc nhớ thời đã qua. Nhưng nếu không nhận 


ra được rằng vài phương pháp nào đó đã lỗi thời, hoặc hoàn 
cảnh xã hội đã thay đổi, thì là hủ hóa rồi. Những kẻ thấy cái 
gì mới cũng chê bai thì tuy còn sống mà cũng như chui vào 
quan tài rồi vậy. 

Già mà vẫn giữ được tinh thần niên thiếu thì tuổi già còn có 
được nhiều cái vui, mà chính mình cũng có thể giúp ích được 
nhiều cho đời. Nhưng muốn vậy phải biết sớm bỏ những 
hoạt động cũ quen thuộc của mình đi mà tìm những hoạt 
động mới. 

Một số người chẳng những rút lui khỏi công việc làm ăn, mà 
còn muốn bỏ hết cả mọi hoạt động. Họ bất bình hỏi tôi: 
“Định bắt người ta làm việc mãi sao? Chưa tới tuổi nghỉ 
ngơi ư?”. 

Tôi đáp: “Phải làm mới được phép nghỉ chứ. Phải làm việc 
tới ngày nhắm mắt. Và lúc nhắm mắt mới là lúc nghỉ. Một 
người đã dùng tất cả khả năng của mình để giúp đời thì 
không khi nào tự hỏi chết rồi sẽ ra sao?” 

“Sau cùng khi nào tới lúc con được nghỉ ngơi thì con đừng 
sợ gì cả: phải, con cứ nằm xuống rồi giấc ngủ sẽ êm đềm 
tới”. 

Đó là niềm ai ủi của tuổi già. 

Nhưng khi còn trẻ, có ai hơi đâu mà nghĩ tới điều đó. Tôi viết 
cuốn này để giúp bạn trẻ; tôi nhắc lại, tôi nói chuyện riêng 
với họ đấy. 

Tôi khẩn khoản năn nỉ họ lao đầu vào cuộc chiến đấu lớn 
lao của đời sống, và đừng bận tâm về những vấn đề tôi 
đem ra bàn trong chương trình này; nếu có muốn suy nghĩ 
về nó thì ít nhất phải đợi tới lúc thành công rồi đã. 


Ngày nay không có một trở ngại nào trên con đường thành 
công mà một ý chí cương quyết không thắng nổi. 

Thanh niên nào can đảm và có khả năng là đã có sẵn trong 
túi chìa khóa để thành công rồi. 

Thế giới kinh doanh và tài chính, một thế giới mênh mông 
đang chờ đợi họ đấy. 

Dù tôi chỉ đem lại cho một người thanh niên cái ý muốn 
xông pha vào con đường đưa tới thành công thì tôi cũng đủ 
mãn nguyện rồi, và viết cuốn sách này tôi đã không đến nỗi 
làm một việc vô ích. 


Nguyễn Hiến Lê (dịch) 
TAY TRẮNG LÀM NÊN 


Dịch theo nguyên bản tiếng Anh 
the three keys to success 


Chương 14 


LUÔN LUÔN CÓ MỘT CHỖ ĐỨNG CHO NGƯỜI CƯƠNG NGHỊ 
VÀ NGƯỜI CƯƠNG NGHỊ TẠO ĐƯỢC CHÔ ĐỨNG 
CHO NHIÊU NGƯỜI KHÁC 


Học kĩ nghề của bạn đi thì bạn sẽ có kiến thức. Có tài trí và 
sống đạm bạc thì bạn sẽ giàu. Biết điều độ và thiết thực thì 
bạn sẽ mạnh khoẻ. Thường có đạo đức thì bạn sẽ sung 
sướng. Sống như: vậy, bạn sẽ có nhiều hi vọng nhất để đạt 
được mục đích của bạn. 

Benjamin Franklin 

Sau khi suy nghĩ và vì đã có nhiều kinh nghiệm trong những 
việc liên quan tới tiền bạc, nên tôi quyết định viết thêm 
chương này nữa mà từ hình thức tới nội dung đều hơi khác 
những chương trên. Hầu hết là những tư tưởng của một 
người già, nhưng tôi mong rằng tuổi thanh niên và trung 
niên đọc cũng có lợi. 

Kiếm được nhiều tiền là giấc mộng của nhiều người. ý muốn 
đó rất tự nhiên, cũng như ý muốn ăn hay muốn tiêu khiển. 
Chúng ta không nên làm nản lòng những người có ý muốn 
thành công chính đáng đó. Trái lại nên giúp đỡ tham vọng đó 
mới phải. 

Cuốn giáo lí đại cương của Giáo đường Ecosse khuyên ta 


nên khuyến khích “cái ý muốn chính đáng kiếm tiền và sinh 
lợi ở trong lòng chúng ta và người khác”. Cũng cuốn giáo lí 
đó cấm ta “không được làm cái gì ngăn cản một cách bất 
công sự gia tăng của cải của ta hoặc của người khác”. Nói 
cách khác là muốn làm trọn bổn phận công dân chúng ta 
phải là những y sĩ giỏi, kĩ sư giỏi, luật sư giỏi, và những 
người kiếm tiền giỏi, nếu chúng ta thích ngành kinh doanh. 
Vài vị giáo trưởng tuyên bố rằng nếu chỉ nghĩ tới tư lợi của 
mình thôi thì sẽ phải chịu một cảnh cô độc ghê gớm. Chính 
những vị đó còn chỉ trích chủ nghĩa cá nhân, tuyên truyền 
cho một nền kinh tế kế hoạch hóa và bênh vực một sự bình 
đẳng với ý nghĩa là mọi người đều nghèo khổ như nhau. 
Trong cuốn sách mỏng này tôi không có tham vọng chứng 
minh rằng kiếm tiền là hình thức cao đẹp nhất của phẩm 
hạnh con người, nhưng tôi đã ráng chỉ cho bạn thấy rằng 
kiếm tiền là một mục đích đáng cho ta lựa chọn. 

Nếu ta gây dựng được một tài sản lớn lao thì ta có thể giúp 
ích được cho người khác, miễn ta có đủ khả năng, và như 
vậy chỉ có lợi về vật chất và tinh thần cho ta thôi. 

Một người có ích cho quốc gia, hi sinh cho cái lợi của xã hội, 
đáng được khen ngợi, đó là một điều tự nhiên và công 
bằng.Vì ngoài cái vui thấy lương tâm mình được thỏa mãn, 
người đó chỉ: còn được nhận cái phần thưởng đó của quốc 
dân thôi. 

Hiển nhiên rằng dám đảm đương trách nhiệm trong thương 
mại và kĩ nghệ mới có thể gánh vác việc nước được. Vì vậy 
mà: tất cả những luật thuế khóa trên thế giới đều nhắm vào 
những phần tử kiếm được tiền, giàu cũng như nghèo. Nghèo 


cũng phải chịu những sắc thuế trực thu và gián thu. 

Vả lại khi người ta bắt đầu kiếm được tiền, đạt được những 
mục tiêu, người ta đã nhắm thì người ta thấy thỏa mãn, 
được hưởng cái vui leo lên một bực thang cao hơn, thành 
một nhân vật quan trọng ít nhiều trong xã hội. 

Còn như nếu không thành công, mặc dầu là lỗi tại mình, thì 
ít nhất người ta cũng được lợi về phương diện tinh thần vì đã 
chịu khó tập trung tư tưởng, quyết định rồi hành động. 

Tôi biết rõ rằng thời nay người ta hay chỉ trích hạng giàu có. 
Chỉ vì hạng đó chịu một mình gánh cái nguy hiểm điều khiển 
một xí nghiệp lớn hoặc một công vụ rất quan trọng mà 
người ta không coi là ân nhân của xã hội nữa. Nhưng tôi cho 
rằng từ hồi loài người có tin sử tới nay, hạng người đó thời 
nào cũng bị chỉ trích và xuyên: tạc. 

Người ta có thể tha hồ chỉ trích các ông vua kinh doanh: 
Ford, Andrew Carnegie, JohnD. Rockefeller1. Và người ta đã 
nói nhiều về họ rồi. Nhưng sự chỉ trích không được công 
bằng: hoặc là do không biết rõ ba ông đó, hoặc là do ghen 
ghét, có khi chỉ do lòng thù hận sự giàu có và thế lực. 

Riêng tôi, tôi ngưỡng mộ ba nhân vật quan trọng nhất của 
lịch sử kĩ nghệ Mỹ đó và tôi cho rằng họ có công lớn vì đã 
giúp nước họ có một sức mạnh đủ để đương đầu với nghịch 
cảnh khi quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng. 

*k*% % 

Nhưng người ta sẽ hỏi tôi, thời này thanh niên còn có thể 
noi gương Ford hoặc Carnegie được không? 

“Những nhà đại tư bản đó đã làm giàu vào cái thời mà còn 
có những biên giới mới để vượt, những đất đai để khai phá. 


Bây giờ nơi nào người ta cũng đã tới lập nghiệp, khai phá 
hết rồi. Mà thuế má thì cao, làm sao có thể làm giàu như 
hồi xưa được nữa?”. 

Những lời đó là những lời thất vọng. Sự thật khác hẳn. Vẫn 
còn nhiều biên giới chưa ai vượt, vẫn còn nhiều lĩnh vực mới 
chưa khai phá. 

Huân tước Birkenhead diễn thuyết ở trường Đại học 
Glasgow, tuyên bố: “Thế giới luôn luôn tặng nhiều cơ hội 
thành công rực rỡ cho những người gan dạ có đường gươm 
tuyệt xảo”. 

Những nhà luân lí ít kinh nghiệm mà lại tự cao tự đại có thể 
viện ra nhiều lí lẽ để chỉ trích quan niệm duy vật đó. Nhưng 
không thiếu gì người khen quan niệm đó, mà khen là phải. 
Ta thử xét sự biến đổi trong các điều kiện sinh hoạt, những 
cuộc cách mạng mà tôi cho là kinh động nhất từ một thế kỉ 
nay, một thế kỉ đầy biến chuyển và tiến bộ. 

Tìm cách dùng năng lượng của mặt trời, năng lượng của 
thủy triều và gió; đó là cả một lĩnh vực mở rộng cho các 
thanh niên có tinh thần chinh phục thiên nhiên và thế giới 
của thế hệ chúng ta và có lẽ cả những thế hệ sau nữa. 
Những cái pin chạy bằng sức nóng mặt trời sẽ được dùng 
trong các nhà máy điện. Rồi ngành điện tử, ngành động cơ 
và rất nhiều ngành khác đương phát triển, tôi không sao kể 
tỉ mỉ hết được, vẫn đợi các thanh niên gan dạ đấy. 

Khi một người đã hoàn thành một phát minh rồi thì phải dự 
bị để tiến trên con đường hi sinh mà các nhà phát minh 
trước họ đã trải qua. Trước hết phải sẵn sàng để làm việc 
gắt gao. Kipling bảo: “Phải làm việc một cách vui vẻ nhưng 


phải làm việc không ngừng”. 

Lời khuyên đó có giá trị, nhưng đừng quá theo đúng những 
tiếng “một cách vui vẻ”. 

Làm việc là một thói quen cũng như hút thuốc, và ta dễ 
dàng luyện được tập quán tốt đó. 

Tôi nghĩ cần nhắc lại rằng sức khỏe là điều kiện cần thiết và 
chỉ tuỳ thuộc ở ta thôi. Cũng có những lệ ngoại nhưng hiếm 
lắm. 

Xét quanh ta, khi mới sinh ra, ai cũng mạnh khoẻ và lớn 
lên, ai cũng có thể giữ gìn sức khoẻ được nếu biết điều độ. 
Phải tập thể. dục, phải vận động; như vậy không nhất định 
là bạn phải chơi những trò thể thao, nhưng ít nhất trong đời 
sống hằng ngày cũng phải vận động các bắp thịt. 

Sức khoẻ trước hết là một tâm trạng. Chân lí căn bản của 
phái Christian Science, tức chân lí: giữ sức khoẻ bằng đức 
tin, có phân đúng đấy. 

Những phép màu ở Lourdes là do đức tin chớ không phải là 
một hiện tượng cộng đồng ảo giác đâu. 

Sau cùng tôi phải nói về giá trị căn bản của óc phán đoán, 
mà ta có thể luyện tập được. Muốn phán đoán ít nhất ta phải 
căn cứ một phần vào sự thực. óc phán đoán như một dấu 
hiệu ở phi trường mà phi công phải bắt bằng vô tuyến điện 
dù gặp mưa, bão hay tuyết. Phải tập tành lâu và tập trung 
tư tưởng mới có được óc phán đoán. 

Chỉ nhờ thử nghiệm và loại dân những lầm lẫn đi mà ta đạt 
được hiệu quả. 

Chắc có nhiều bạn trẻ nghe tôi nhắc hoài những lời khuyên 
phải giữ sức khỏe, phải cặm cụi làm việc, thấy chán tai và 


bực mình hỏi tôi: “Thế thì phải làm gì để thực hiện được 
những việc lớn?” 

Có một việc mà ai cũng có thể làm được là tìm hiểu đời 
sống những người đồng thời với mình. Ta nên suy nghĩ về 
cách thức hành động của những người đã mở đường ở 
chung quanh ta. 

Những gương sáng mà tôi sẽ kể dưới đây là do kinh nghiệm 
và những cuộc tiếp xúc của tôi, hết thảy đều rút trong đời 
sống, chứ không phải trong sách vở. 

Tôi đã nói về những danh nhân như Carnegie, Rockefeller, 
Ford. Bây giờ tôi muốn kể tên hai người, một người rất thân 
với tôi, một người nữa tôi được biết khá nhiều. Và tôi có thể 
nói thẳng rằng hai người đó đã đóng một vai trò quyết định 
trong đời làm ăn của tôi. 

Trước hết là ông Arthur Vining Davis, một người mà tôi đã 
được tiếp xúc hai lần để thương lượng về công việc kinh 
doanh. 

Hiện nay ông Davis đã tám mươi tám tuổi và vẫn còn giữ 
chức Tổng Giám đốc Công ty Nhôm của Mỹ: mới đầu công ty 
rất nhỏ, và ông đã gắng sức suốt đời để phát triển nó thành 
công ty vĩ đại. 

Đành rằng ông gây dựng được sự nghiệp nhờ sản xuất 
nhôm, nhưng ông cũng đã thành công trong nhiều lĩnh vực 
khác nữa. Ông hùn vốn trong ngành canh nông, trồng hoa, 
sản xuất sữa... Tôi không biết rõ ông đã bỏ vốn vào bao 
nhiêu hãng nhưng tôi biết rõ rằng tám mươi tám tuổi mà 
ông còn kiểm soát một ngân hàng. Ông có một công ty ở 
quần đảo Bahamas (cách bán đảo Florida độ ngàn cây số). 


Ông có nhiều đức tốt, nhưng đức lớn nhất là làm việc không 
nghỉ; không rút ra khỏi một công việc kinh doanh nào cả, 
không bỏ: dở bao giờ, mà càng già hoạt động của ông càng 
mở rộng ra. Chính sách của ông là không bao giờ thu hẹp 
công việc lại, cứ khuếch: trương mãi. 

Lần đầu tiên tôi gặp ông cách đây khoảng năm chục năm, 
hồi đó ông là một thanh niên mới ba mươi tám tuổi. Mà tôi 
cũng còn trẻ, làm Chủ tịch Công ty Montreal Trust Company. 
Khi thành lập xí nghiệp nhôm trên sông Saguenay ở 
Canađa, ông yêu cầu công tỉ tôi giúp đỡ về phương diện đất 
đai và thủy điện. 

Từ đó tôi thường gặp lại ông; và năm 1931 giữa thời kinh tế 
khủng hoảng, tôi thuyết phục ông hùn vốn mua một xí 
nghiệp sản xuất giấy báo. Bốn chúng tôi cùng bỏ vốn, trong 
số đó có Ngân hàng Hoàng gia Canada. 

Gặp ông từ hồi ông mới bắt đầu thành công, tôi đã có lòng 
quý tỉnh thần của ông mà truyền thống kinh doanh ở Mỹ đã 
tạo nên; và tôi cảm thấy rằng con người dễ thương đó sau 
này thế nào cũng nổi danh trong giới kĩ nghệ. 

Nhưng lúc đó tôi không ngờ rằng sau này khu các hoạt 
động của ông lại mênh mông và đa dạng như vậy. Mặc dầu 
những hoạt động đó chứng tỏ rằng câu tục ngữ này đúng; 
“Đừng đặt chung tất cả số trứng của mình vào một cái rổ”; 
tôi do kinh nghiệm bản thân cho rằng trái lại nên: “Cứ đặt 
hết số trứng của mình vào chung một cái rổ - rồi coi chừng 
kĩ cái rổ” như Mark Twain đã nói. 

Những người muốn thành công cũng có thể rút được một 
bài học hay khi nghiên cứu đời sống của Tòng Nam tước 


James Dunn. Ông sinh tại châu thành nhỏ Bathurst, trên 
sông Nipisiguit ở phía bắc Tân Brunswick, mất hồi tám mươi 
hai tuổi. 

Mẫu thân ông, góa bụa, cho ông theo học luật tại một 
trường đại học danh tiếng. Kiến thức của ông không rộng 
lắm, vì hồi trẻ ông không được học ban cổ điển; ông chỉ 
được học ba năm ở trường luật, nghỉ hè lại phải làm việc để 
sinh nhai. 

Vậy ông bắt đầu vào đời, trong tay chỉ có mỗi bằng cấp luật 
học. Ông đầy đủ sức khoẻ, có một sức làm việc dị thường và 
phát triển óc phán đoán của ông trong khi nghiên cứu các 
hoạt động, biến chuyển của các thị trường chứng khoán. 

Tôi không muốn chép lại đầy đủ tiểu sử ông, chỉ ráng trình 
bày bí quyết trong đời ông thôi. 

Ông hiểu rằng phải tạo lập một nền kĩ nghệ luyện kim ở 
miền Tây Canađa, và ông cảm thấy muốn vậy phải cần 
nhiều nguyên liệu kể cả than và quặng sắt. Và đây là điều 
ta có thể học được ở ông. Ông gặp nhiều trở ngại lớn lao, 
những nỗi lo lắng, bực mình vô tận, những khó khăn tưởng 
như không vượt nổi sự thờ ơ của các ngân hàng vì họ không 
hiểu nổi công việc của ông quan trọng đối với sự thịnh 
vượng của quốc gia như thế nào. Ông kiên nhẫn chịu đựng 
và không từ bỏ con đường mà ông đã tự vạch cho mình. 
Can đảm, đã tin điều gì thì hiến thân suốt đời cho điều đó 
các bạn trẻ tìm hiểu đời ông nên chú ý và suy ngẫm về điểm 
ấy - và rốt cuộc ông thắng được mọi trở ngại, dựng được 
những lò đúc thép mà gần như là một mình ông điều khiển 
lấy, trường hợp đó có lẽ là độc nhất trên thế giới. 


Tới khi ông quá cái tuổi chỉ huy lấy mọi việc rồi, ông vẫn 
thích đảm đương trách nhiệm. 

Ngày ông làm lễ sinh nhật lần thứ bảy mươi mốt là ngày 
ông xông vào một ngành hoạt động mới: ngành xây dựng. 
Suýt nữa thì việc thất bại vì bệnh đau nhói ở ngực làm cho 
ông nằm liệt giường, hấp hối trong nhiều tuần lễ. Nhưng 
một người như ông đâu có chịu vì vậy mà rút lui về dưỡng 
già. 

* x%x% 

Tất nhiên ông James Dunn lạc quan và rất tin ở mình. Sức 
hoạt động của ông mạnh mẽ là nhờ ông can đảm và tự tin. 
Vì vậy mà ông đóng một vai trò tích cực trong sự trị bệnh 
của ông. 

Ông đòi kiếm một cố vấn về y khoa có tài và ông để ý nhận 
xét mọi chỉ tiết trong sự phục hồi sức khỏe của ông. 

Ông muốn rằng viên y sĩ và ông cùng tìm phương hướng, ý 
kiến của ông và của y sĩ phải được coi trọng ngang nhau, 
chứ không chịu giữ thái độ tiêu cực, để mặc y sĩ quyết 
đoán. 

Ông không khi nào chịu để các y sĩ bảo sao nghe vậy; các 
bệnh nhân giàu có thường có thói quá tin ở các nhà chuyên 
môn, thành thử có hại cho cả hai bên. 

Ông bảo trời sinh ra ông để sống trăm tuổi và ông dùng 
lòng tin và gia sản của ông để thực hiện câu châm ngôn cổ 
này: “Cứ hành động như thể mình sẽ sống hoài, đừng bao 
giờ nghĩ mình phải chết cả”. 

Đời của ông James Dumn là bằng chứng mạnh nhất để bác 
bỏ ý kiến của những kẻ cho rằng tỉnh thần kinh doanh là 


tinh thần riêng của bọn trẻ. Vì tới tuổi già ông còn thực hiện 
được phần lớn lao nhất trong sự nghiệp của ông. 

Sau ngày lễ sinh nhật lần thứ bảy mươi mốt đó, ông dựng 
lên nhiều công trình hơn tất cả thời trước của ông. 

Chẳng những ông kiếm được nhiều tiền mà còn biết hưởng 
nó; đời ông thực có ích cho quốc gia. 

* x%% 

Tôi biết rõ giới chính khách Anh, cả giới chính khách Mỹ và 
Canađa nữa. Nhưng chỉ ở Anh người ta mới thấy những tấm 
gương nổi bật nhất, lí thú nhất trong giới đại doanh nghiệp, 
thấy những người hễ làm ăn là thành công và đem tất cả thì 
giờ để mưu: việc công ích. 

Sở dĩ ở Anh có nhiều nhà kinh doanh giúp việc nước trong 
chính quyền, nguyên do chính có lẽ tại xứ đó những người 
giàu có dễ được tham gia các cơ cấu chính trị. 

Thánh Kinh bảo ta rằng một người giàu có lên Thiên đường 
cũng khó như một con lạc đà chui qua một lỗ kim. Đoạn đó 
đã được nhiều người giải thích, mỗi người theo một cách, 
nhưng đa số đều chống lại sự làm giàu. Tôi thì từ trước tới 
nay vẫn giải thích nó theo cách mà tôi cho là rộng rãi. Một 
phú ông hay một tên lang thang, vô gia cư, một chú thợ 
thiếc, một thợ may đều có thể vào Quốc hội một cách dễ 
dàng như nhau. 

Chẳng hạn trường hợp Huân tước Halifax, đại sứ Anh ở Mỹ 
trong thế chiến vừa rồi. Đành rằng ông được hưởng gia tài 
của tổ tiên, nhưng ông đã biết lợi dụng các cơ hội tốt. Ông 
ngồi ở Quốc hội khá lâu rồi làm Phó vương ấn Độ, rồi trở về 
chính trường, làm Bộ trưởng Ngoại giao trong nhiều năm. 


Ông có thể sống an nhàn, không lo lắng gì cả, vậy mà ông 
vẫn quyết tâm lo tính việc nước. 

Có nhiều nhà kinh doanh muốn được tham gia chính quyền 
để giúp nước, nhưng ít người có cơ hội. Dù không có cơ hội 
thì nhà doanh nghiệp cũng phải thiết tha lưu tâm tới bộ 
máy chính quyền. Đó là bổn phận của họ. 

Một nhà doanh nghiệp muốn thành công về chính trị phải 
học nghệ thuật thuyết phục, vì nghệ thuật đó là lá bài quan 
trọng nhất của chính khách trong một chính thể dân chủ. 
Luôn luôn người đó phải nhớ rằng: trong chính thể hoàn hảo 
nhất đó, giải pháp dung hòa lúc nào cũng có thể thực hiện 
được. Người đó phải tìm cách cải thiện những nhược điểm 
trong bộ máy chính quyền. 

Người đó phải suy ngẫm về cuộc đời chính trị của Franklin 
Roosevelt, một vị tổng thống có một chính sách sáng suốt 
mà vẫn giữ được sự tán thành của mọi người. Ông biết làm 
cho các cuộc tranh luận về nguyên tắc dịu bớt đi để cho ý 
kiến của chính quyền được phần ưu thắng. 

Đời Roosevelt sẽ là đề tài cho cả ngàn cuốn sách, hiện 
nhiều cuốn đã in rồi và nhiều cuốn khác đương soạn. Tôi 
muốn góp một phần khiêm tốn vào việc soạn tiểu sử của 
ông. 

Việc xảy ra tháng Năm năm 1943 ở Shangrila, nơi nghỉ mát 
của Tổng thống ở giữa rừng trên đồi Maryland, một nơi hẻo 
lánh rất xa các đường quốc lộ và những nơi đông đúc thị 
dân. Ngôi nhà rất giản dị, cất theo kiểu boonggalô, có một 
phòng tiếp khách rộng trưng bày sơ sài và một phòng tắm 
nhỏ, lạnh lẽo, cửa không có chốt, cho khách khứa. 


Phía trước là một cái cổng xây theo kiểu mà người ta thấy ở 
Tân Brunswick, quê hương của tôi. Roosevelt ngồi ở một góc 
trong ngôi nhà giản dị đó, giữa hai cửa sổ, một cái ở bên 
trái một cái ở bên phải, trong căn phòng sáng sủa và gió 
lộng. Vì ông có tật, nên ông bám chặt vào chiếc ghế dựa 
của ông. 

Churchill nắm được một cơ hội, yêu cầu ông gửi thêm quân 
đội và quân nhu qua mặt trận châu Âu. Thực khó nghĩ cho 
Roosevelt. Mỗi lần Churchill yêu cầu như vậy, Tổng thống 
đều trả lời rằng phải để cho ông một thời gian rồi mới quyết 
định rằng phải để cho được vì ông còn phải hỏi ý kiến các 
nhân viên trong Bộ Tổng tham mưu Hoa Kỳ đã. 

Ông không ngớt tìm cách lảng qua chuyện khác, bàn về 
những vấn đề quan trọng hay không quan trọng, nhưng 
Churchill cũng không vừa, luôn luôn trở lại chuyện xin thêm 
quân đội và quân nhu. Sau cùng, để tự vệ, Tổng thống lấy 
tập tem của ông ra làm bộ coi. Churchill hỏi ý kiến của ông 
về vài đề nghị, tổng thống không đáp mà nói chuyện tem. 
Sau cùng, Churchill thất vọng lại ngồi trong một góc tối ở 
phòng bên. 

Tổng thống thấy nhẹ hẳn người, đặt cuốn album tem xuống 
và nói chuyện vui vẻ thân mật về mọi vấn đề. 

Ông kể lại thời kì ông ở Luân Đôn, nói về chiến tranh 1914- 
1918, về viên chủ bút quá cố Edward Bok của tờ báo phụ 
nữ Ladies s Home journal, về những dự định của ông khi về 
hưu. Ông muốn làm Viện trưởng một viện đại học. Ông 
cũng có thể làm vua quần đảo Acores vì dân Bồ Đào Nha ở 
đó muốn dâng ngai vàng cho ông. Ông kể tất cả những 


chuyện đó bằng một giọng rất hóm hỉnh. 

Ông chuyện trò vui vẻ, bặt thiệp, và ông rất siêng năng lo 
việc nước. Không khi nào ông trốn tránh trách nhiệm và ông 
có nhiều ý mới lạ khi đưa ra các giải pháp. 

Đời ông Roosevelt không có vẻ truyền thuyết như kiểu: một 
chú bán báo mà leo lên được ghế tổng thống. Ông sinh ra 
trong nhung lụa để sống trong cảnh phú quý. 

Chắc chắn rằng một phần những sự chống đối ông đã gặp, 
một phần những nỗi oán hận ông đã gây ra do lễ người ta 
không coi ông là một chính khách có tinh thần dân chủ mà 
cho rằng ông mị dân. Nếu vị Tổng thống thứ ba mươi hai 
của Hoa Kỳ đó sinh trong một cái chòi của hạng bẫy thú ở 
Bắc Mỹ thì người ta đã không chỉ trích ông nhiều như vậy 
đâu. 

Chuyện một vị Tổng thống khác cho tôi hiểu tình đời hơn. 
Tôi không thấy thí dụ nào thích hợp hơn là trường hợp 
Andrew Jackson, một vị trong số cả chục vị Tổng thống Hoa 
Kỳ hồi nhỏ bần hàn. 

Một hôm ông ngỏ lời trong một cuộc họp quan trọng ở 
Washington, ông kể lại đời chính trị của ông trong công việc 
lập pháp. Trong đám đông có tiếng la lên: “Từ tên phó may 
lên ghế. tổng thống!” 

Ông bình tĩnh đáp lại: 

“Có vài người chê tôi trước đã làm thợ may. Điều đó đâu có 
làm cho tôi xấu hổ vì khi tôi làm thợ may, tôi nổi tiếng là 
một thợ may giỏi, bán những y phục cắt khéo; tôi không khi 
nào sai hẹn với khách hàng và luôn luôn làm vừa lòng họ”. 
Các nhà kinh doanh trong lớn xí nghiệp hiểu rõ bổn phận 


của mỗi người đối với đồng bào, hiểu rõ trách nhiệm của cá 
nhân đối với đoàn thể. Trong giới thương mại và kĩ nghệ, 
phải có những người cương quyết làm cho các chính khách 
có một ý thức cao đẹp về nhiệm vụ giúp nước, phải có 
những người đòi cho được một nền hành chính liêm khiết và 
mạnh mẽ, phải có những người biết che chở, ủng hộ tất cả 
những dân biểu nào trong Quốc hội có những dự thảo và 
những hành động sáng suốt, hữu ích, và làm cho luật pháp 
được dân chúng thừa nhận. 

Tôi đã làm trung gian giữa các nhà doanh nghiệp lớn và các 
chính khách, các nhà cầm quyền, đã tiếp xúc rất thường 
xuyên với cả hai giới đó. 

Bây giờ tôi muốn kể chuyện một nhà doanh nghiệp kiêm 
bác học nổi danh, Huân tước Avebury. Ông là một giám đốc 
ngân hàng, một chính khách, một nhà vạn vật học. 

Làm Viện trưởng viện Đại học Saint André, ở Ecosse, làm 
một dân biểu hoạt động ở Quốc hội, ông vừa nhiệt tình quan 
tâm tới việc nước, vừa say mê nghiên cứu khoa học tự 
nhiên. Ông đã viết nhiều cuốn về thiên nhiên: về các loài 
ong, về hoa lá, tuy văn không chính xác lắm nhưng dễ đọc 
và bổ ích. 

Cuốn: Lạc thú ở đời của ông là thủy tổ các cuốn hiện nay 
rất nổi danh như cuốn Đắc nhân tâm của Dale Garnegie, 
cuốn The power of positive living của Douglas Luton. Cuốn 
đó ở Mỹ không ai biết tới mà ở Anh cũng ít người đọc. Nó 
đáng được hoan nghênh hơn. Nhiều tác giả viết về bí quyết 
thành công trong đời và trong công việc kinh doanh đã trích 
dẫn rất nhiều đoạn trong cuốn đó. Có thể tin rằng Huân 


tước Avebury đã gợi hứng cho nhiều tác giả viết về những 
vấn đề ông bàn và được hoan nghênh hơn ông. 

Một thông điệp nữa được nhiều tác giả hiện nay còn nhắc 
tới là thông điệp của Samuel Smile trong cuốn Tự mình giúp 
mình xuất bản ở Luân Đôn cách đây một thế kỷ. 

Cũng nên kể thêm vài bài thơ của Josephs Addisson có tính 
chất kích thích, khuyến khích những thanh niên siêng năng 
và có cao vọng. Những bạn nào muốn chuẩn bị cho cuộc 
hành trình lớn lao là đời sống có thể tìm trong tác phẩm của 
ông nhiều điều bổ ích. 

Nói tới Addisson, tôi nhớ những câu thơ của ông về mặt 
trăng: 

Đêm đêm, nàng kể chuyện nguồn gốc 

Của mình cho trái đất lẳng lặng nghe. 

Câu chuyện thú vị quá, tôi không thể không cắt ngang 
những suy tư nghiêm trang của tôi về việc giúp nước để kể 
lại hâu độc giả. Chủ động trong chuyện là ông Harcourt, vị 
bộ trưởng danh tiếng của Đảng Tự do trong Nội các 
Galadstone. Một dân biểu tên là Knightly đi đâu cũng khoe 
tổ tiên mình là những người Normand tới Anh với Guillaume, 
nhà chinh phục. Luôn luôn ông ta nhắc tới dòng dõi quý 
phái của mình trong các phòng khách, ngay cả trong hành 
lang Quốc hội nữa. Một hôm ông ta công kích Harcourt trong 
một cuộc thảo luận mà cũng đề cập tới huyết thống cao 
quý của mình. 

Harcourt mượn hai câu thơ trên, sửa một chữ mà đáp lại: 
Knightly kể chuyện nguồn gốc 

Của mình cho trái đất lẳng lặng nghe 


Thế là đủ cho Knightly mắc cỡ mà hết khoe khoang. 

Tôi không muốn dẫn hai câu thơ đó của Addisson để kết 
thúc cuốn sách nhỏ này, mà muốn mượn những câu dưới 
đây trong bài Chiến tranh. 

Lòng can đảm bất khuất 

và tình thương người vô biên, 

Điều tiết lẫn nhau trong tinh thần kẻ thắng, 

Lúc thì nhân từ, lúc thì uy nghiêm, 

Nhờ vậy mà tình nhân đạo 

và lòng anh hùng bổ túc lẫn nhau. 

Hết 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Mọt Sách đưa lên 
vào ngày: 15 tháng 6 năm 2004 


